
PHẶT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 

THERAVÃDA 

PHẬT-LỊCH 2550 


rỸKHƯUHỘPHÀP 
DHAMMARAKKHITA BHIKKHƯ 







11,1 






“Sabbadanam dhammadanarn jỉnati 
Pháp thỉ là cao thượng hơn các loại thí. 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Dhammapannakara 
Món quà pháp 




^ -\ 

Mục lục 
\_/ 




PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

THERAVÃDA 

PHẬT LỊCH 2550 



Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu 





Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức 
A-ra-hán, Đức Chánh Đắng Giác ẩy. 


LỄ DÂNG Y KATHINA 

Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 


Lời Nói Đầu Lần Thứ Nhì 

Năm 2006 Phật lịch 2550, lễ dâng y kathina tại 
Tố đình Bửu Long, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh do gia 
đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng 
làm chủ lễ; và tại Thiền viện Viên Không, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do gia đình cô 
tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm làm 
chủ lễ. Cả 2 thỉ chủ chỉnh này có tác ỷ thiện tâm 
muốn ẩn hành quyến “Le dâng y kathỉna ” này đế 
làm món quà Pháp Bảo kỉnh dâng đến chư tỳ khưu 
Tăng và kỉnh biếu đến tất cả các bà con, bạn bè 
đồng thỉ chủ trong buốỉ lễ dâng y kathina tại To 
đình Bửu Long và Thiền viện Viên Không. 

Những thỉ chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa vừa là một phước thiện vô lượng và rất 
hy hữu; lại còn thêm phần bo thỉ Pháp Bảo cao quỷ 
hơn các loại bo thỉ khác, cho nên bần sư vô cùng 



2_ LỂ DÂNG Y KATHINA 

hoan hỷ cố gắng biên soạn lại quyến Dâng Y 
Kathina năm 2005, Phật lịch 2549 tại Thiền viện 
Viên Không. 

Le dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi 
đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một 
truyền thong từ khi Đức Phật còn trên thế gian và 
tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên 
Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện 
của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và 
hy hữu. Đe thành tựu được lễ dâng y kathina, 
người thỉ chủ cần phải có sự hiếu biết về tẩm y gọi 
là “y kathina ” và nghỉ thức làm lễ dâng y kathina 
đến chư tỳ khưu Tăng, về phần chư tỳ khưu Tăng 
cũng phải có sự hiếu biết nghi thức làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. Do đó, quyến sách “Le 
Dâng Y Kathina ” này có thế giúp cho các thỉ chủ 
và chư tỳ khưu về công việc dângy kathina và thọ y 
kathina cho được thành tựu, đế cho những thỉ chủ 
có được phước thiện vô lượng, đồng thời đế cho 
chư tỳ khưu Tăng có quả báu của lễ thọ y kathina 
được trọn vẹn. 

1- Gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: 
Trí Đăng là người thỉ chủ chỉnh làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng tại ngôi chùa Tố Bửu 
Long. Do nhờ phần phước thiện thanh cao này hộ 
trì cho toàn thế gia đình bà con thân bằng quyến 
thuộc của Cô Thải Thị Ngọc Dung, nhất là Trần 
Trung Kỉnh, Trần Thảo Mai, Mickey, Thompson, 
Billy Trần v.v... cầu xin tẩt cả quỷ vị hoan hỷ phần 



LỞI NÓI ĐẰU _3 

phước thiện thanh cao này đế cho thân tâm thường 
được an lạc, mọi công việc trong đời được thành 
tựu như ỷ, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, 
đế tạo duyên lành trên con đường giải thoát khố tử 
sinh luân hồi trong ba giới bon loài. Và xin hồi 
hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân 
bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại 
cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là thân 
phụ là ông Đào Văn Trà và thân mẫu là bà Thái 
Thị Em, pháp danh: Chiếu Nguyên v.v... cầu mong 
tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện 
thanh cao này đế giải thoát mọi cảnh kho, được an 
lạc lâu dài. 

2- Gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp 
danh: Vô Niệm là người thí chủ chỉnh làm lễ dâng 
y kathina đến chư Tỳ khim Tăng tại ngôi Thiền viện 
Viên Không. Do nhờ phần phước thiện thanh cao 
này hộ trì cho toàn thế gia đình bà con thân bằng 
quyến thuộc của cô tu nữ Hoàng Thị Nga, nhất là 
Hoàng Văn Nút, Hoàng Minh Thái, Hoàng Thị 
Bạch Vân v.v... cầu xin tất cả quỷ vị hoan hỷ phần 
phước thiện thanh cao này đế cho thân tâm thường 
được an lạc, mọi công việc trong đời được thành 
tựu như ỷ, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, 
đế tạo duyên lành trên con đường giải thoát kho tử 
sinh luân hồi trong ba giới bon loài. Và xin hồi 
hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân 
bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại 
cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là ông 
Hoàng Văn Tỉnh và bà Nguyễn Thị Nhung, ông 




4 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Trịnh Văn Lùng và bà Đoàn Thị Nhớn v.v... cầu 
mong tất cả quỷ vị hoan hỷ thọ nhận phần phước 
thiện thanh cao này đế giải thoát mọi cảnh kho, 
được an lạc lâu dài. 

Mùa an cư nhập hạ PL.2550 
Rừng núi Viên Không, 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 



LỜI NÓI ĐẦU 


5 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức 
A-ra-hán, Đức Chánh Đắng Giác ẩy. 

LỄ DÂNG Y KATHINA 

Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 

Lời Nói Đầu 

Rừng núi Viên Không năm nay (PL.2549), một 
lần nữa, người thỉ chủ là cô Dhammanandã cùng 
thân quyến, bạn hữu xin làm Le Dâng Y Kathina 
đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba 
tháng mùa mưa tại rừng núi Viên Không này. 

Lần này, cô Dhammanandã có lời thỉnh cầu bần 
sự biên soạn một quyến sách nhỏ giảng giải về tầm 
quan trọng của Le Dâng YKathỉna đến chư Tăng. 

Nhân dịp này, bần sư xét thấy rằng: Le Dâng Y 
Kathina đến chư Tăng là một truyền thong của 
Phật Giáo từ thời quá khứ xa xưa cho đến thời hiện 
tại này, đã trải qua từ các thế hệ người xưa mãi 
cho đến thế hệ của chúng ta bây giờ, và trở thành 
một truyền thong hàng năm trong các nước Phật 
giáo Nguyên Thủy Theravãda. Do đó bần sư đã cố 
gắng sưu tầm từ Tam Tạng PãỊi và Chủ Giải đế 
biên soạn thành cuốn sách nhỏ này, đế cong hiến 
cho quỷ vị độc giả muốn tìm hiếu về Le Dâng Y 
Kathỉna đến chư Tăng: 

- Xuất xứ của Le Dâng YKathina. 




6 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


- Tỉnh chất đặc biệt của Le Dâng Y Kathina đến 
chư Tăng. 

- Nghi thức làm Le Dâng YKathina đến chư Tăng. 

- Nghi thức chư tỳ khưu Tăng thọ y Kathina. 

- Phước thiện Le Dâng Y Kathina và quả báu 
của phước thiện ấy, v.v... 

Đó là những vẩn đề mà quỷ độc giả sẽ được 
hiếu biết một phần nào qua cuốn sách nhỏ này. 

Thật ra, Le Dâng Y Kathina đến chư Tăng là 
một trong những pháp rộng lớn có nhiều chi tiết 
nên biết, song quyến sách nhỏ này không thế nào 
đầy đủ được. Vả lại khả năng bần sư cũng có hạn, 
bần sư cố gắng sưu tầm được bao nhiêu, xỉn cổng 
hiến đến quỷ vị độc giả bấy nhiêu. 

Quỷ vị độc giả là bậc thiện trí, xem thấy có điều 
gì sơ sót, thậm chỉ có chỗ nào sai, kỉnh xin quỷ vị từ 
bi chỉ giáo cho bần sư biết, bần sư kỉnh cấn tiếp thu 
những lời chỉ giáo ẩy đế sửa chữa lại cho đúng. 

Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 

Mùa an cư nhập hạ PL.2549 
Rừng núi Viên Không, 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 



MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU LẦN THỨ NHÌ 
LỜI NÓI ĐẦU 
MỤC LỤC 


Xuất xứ của lễ dâng y kathỉna.1 

Đức phật cho phép chư tăng thọ y kathỉna.4 

- Đức Phật Gotama cho phép tỳ khưu Tăng 

được thọ y kathina từ thời gian nào?.6 

Y kathina không thành tựu và thành tựu.6 

- Lễ thọ y kathina không thành tựu.7 

- Lễ thọ y kathina được thành tựu.9 

Lễ dâng y kathỉna thòi xưa và thời nay.11 

- Tấm y kathina như thế nào?.13 

- Kathina nghĩa là gì?.15 

- Tấm y kathina là tấm y nào?.15 

Tấm y thường dùng và tấm y kathỉna.16 

Thời gian dâng y thường dùng 

và dâng y kathina.18 

Chỗ ở dâng y thường dùng 

và dâng y kathỉna.19 

Cách dâng y thường dùng và dâng y kathỉna - .19 

- Dâng đến cá nhân có 14 trường hợp.20 

- Dâng đến chư Tăng có 7 trường hợp.21 

Người thí chủ - người thọ thí.22 



















2_ LỂ DÂNG Y KATHINA 

- Quả báu của patipuggalikadãna.24 

- Quả báu của samghikadãna.25 

Quả báu của lễ dâng y thường dùng 

và lễ dâng y kathỉna.26 

1- Quả báu của lễ dâng y thường dùng.26 

- Tích Uppalavaụụattherĩ.27 

- Tích ông Bà la môn CũỊekasãtaka.32 

- 8 quả báu của phước thiện bố thí vải 

(tích Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha) ....41 

2- Quả báu của lễ dâng y kathina.47 

Nhận xét về phước thiện và quả báu của 

lễ dâng y kathina...51 

Bố thí của bậc thiện trí.53 

Phần nghi lễ dâng y kathỉna của thí chủ.58 

- Tổ chức lễ dâng y kathina.58 

- Nghi thức - Lời cảm tưởng.58 

- Lời dâng y kathina.60 

- Phát nguyện - Hồi hướng.62 

Phần nghi thức lễ thọ y kathỉna của chư Tăng 64 

- Tuyển chọn tỳ khưu xứng đáng 

làm lễ thọ y kathina.65 

- 8 Chi pháp.66 

- Phần giải thích 8 chi pháp.68 

1- Biết công việc ban đầu như đo, cắt, may y.. 68 

2- Biết cách xả tấm y cũ của mình.68 




















MỤC LỤC _3 

3- Biết cách nguyện tấm y mới của chư Tăng..69 

4- Biết cách làm lễ thọ y kathina 

của chư Tăng.70 

5- Biết 8 trường hợp mất quả báu của 

lễ Kathina.71 

6- Biết 2 cách gắn bó.75 

7- Biết cách tụng Nattidutiyakammavãcã 

xả y kathina cũ.77 

8- Biết rõ 5 quả báu của kathina.82 

5 quả báu của lễ kathina như thế nào?.83 

Nhận xét về quả báu của lễ thọ y kathỉna 93 

Nghi lễ trao y kathỉna của chư tăng .96 

1- Apalokanakamma: việc tường trình.96 

2- Giới thiệu vị tỳ khưu thọ y kathina.97 

3- Hành tăng sự trao y kathina.98 

4- Nghi thức làm lễ thọ y kathina.100 

5- Nghi lễ anumodanã (hoan hỷ).102 

Nhận xét về lễ dâng y kathina .105 

Những điều nên biết về lễ dâng y kathina.111 

Tôn trọng tấm y kathina như thế nào?.112 


ĐOẠN KÉT LỄ DÂNG Y KATHINA 




















XUẤT XỨ CỦA LỄ DÂNG Y KATHINA 


Hằng năm vào ngày rằm tháng 9 (âm lịch), khắp 
mọi nơi trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy 
Theravãda, chư tỳ khưu Tăng sau khi ìkmđại lễ 
Pavãranã (ỉễ thỉnh mời nhắc nhỡ lỗi lẫn nhau) xong; 
bắt đầu ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 
10, trong suốt 30 ngày ấy, tất cả mọi người Phật tử 
tại gia là cận sự nam, cận sự nữ nô nức chuẩn bị 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, tại mỗi ngôi 
chùa hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi. Lễ 
dâng y kathina là một nghi lễ theo truyền thống 
trong Phật giáo từ ngàn xưa cho đến nay. 

Trong đời, có số truyền thống bắt nguồn từ thời 
gian nào, do một vị nào khởi xướng đầu tiên khó 
mà biết được, cho nên người ta thường nói: “Xưa 
bày nay làm”. Nhưng truyền thống lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng có xác định thời gian 
bắt đầu rõ ràng: 

Trong Tạng Luật, hộ Mahãvagga, phần Kathi- 
nakkhandhaka ghi rõ về tích chuyện bắt đầu Đức 
Phật cho phép tỳ khưu thọ y kathina nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa letavana của ông phú hộ Anãthapiụdika gần 
kinh thành Sãvatthĩ. Khi ấy nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 



2 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Pãveyya^^^ đều thọ hạnh đầu đà nhu: Hạnh đầu đà 
ở trong rừng, hạnh đầu đà đi khất thực, hạnh đầu 
đà thọ tam y,... Quý Ngài đều có ý định đi đến 
hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa letavana. 
Trên đuờng đi chua đến kinh thành Sãvatthĩ, quý 
Ngài mới đến xứ Sãketa thì nhằm vào ngày 16 
tháng 6 (âm lịch) là ngày chu tỳ khuu phải an cu 
nhập hạ tại một nơi cố định suốt 3 tháng mùa mua. 
Cho nên, quý Ngài đành phải an cu nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mua tại xứ Sãketa, mà tâm của quý 
Ngài luôn luôn huớng về Đức Thế Tôn, quý Ngài 
thuờng nói với nhau rằng: 

“Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh thành Sãvatthĩ, khoảng cách chỗ ở của 
chúng ta chỉ có 6 do tuan^^\ nhưng chúng ta không 
thể đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn được”. 

Khi qua 3 tháng mùa mua, vào ngày rằm tháng 9 
(âm lịch), quý Ngài làm đại lễ Pavãranã (Lễ thỉnh 
mời nhắc nhở lỗi lẫn nhau) xong, sáng ngày hôm 
sau (16 tháng 9), quý Ngài tiếp tục lên đuờng đi 
đến kinh thành Sãvatthĩ. Mặc dù tháng cuối mùa 
mua^^^ nhung trời vẫn còn mua nhẹ hột, trên đuờng 


^ Tạng luật Thái gọi xứ Patheyya. Nhóm 30 vỊ tỳ khim xứ 
Pãveyya đều là bậc Thánh Hữu Học (bậc Thánh Nhập Lim, bậc 
Thánh Nhất Lai và bậc Thánh Bất Lai) vốn là 30 Hoàng tử huynh 
đệ cùng phụ hoàng với Đức vua Pasenadi Kosala. 

^ Một do tuần khoảng 20 cây số. 

^ Xứ Ản Độ mồi năm có 3 mùa: Mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng; 
mồi mùa có 4 tháng. 




3 


Xuất Xứ Của Lễ Dâng Y Kathina 

CÓ những vũng nước đầy, đường xá lầy lội, quý 
Ngài mặc trên thân mình bộ y bị ướt đẫm và dính 
đầy sình lầy, thân phải chịu vất vả, đi đến ngôi 
chùa letavana vào hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, 
ngồi một nơi họp lẽ. 

Đức Thế Tôn truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: 

- Này các con, các con có kham nhẫn được không? 

Các con có điều hòa thân tứ đại này được không? 

Các con sổng với nhau hòa hợp, đồng tâm nhất 
trí, không cãi cọ lẫn nhau, song an cư nhập hạ được 
an lạc trong suốt 3 tháng mùa mưa phải không? 

Hằng ngày các con đi khất thực không vất vả 
lắm phải không? 

Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều kham 
nhẫn được; chúng con có thế điều hoà thân tứ đại 
này được; chúng con song với nhau hòa hợp, đồng 
tâm nhất trí, không cãi cọ lẫn nhau, sổng an cư 
nhập hạ được an lạc trong suốt 3 tháng mùa mưa. 
Hằng ngày chúng con đi khất thực không vất vả. 
Bạch Ngài. 

Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, chúng con 30 người xứ 
Pãveyya đều có ỷ định đi đến hầu đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, sau đó sẽ an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa tại kinh thành Sãvatthĩ. Khi chúng con đến xứ 
Sãketa, thì nhằm vào ngày 16 tháng 6, chúng con 
đành phải an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 



4 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


đó, mà tâm của chúng con luôn luôn hướng về Đức 
Thế Tôn, chúng con thường nói với nhau rằng: 

“Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh thành Sãvatthĩ, khoảng cách chỗ ở của 
chúng ta chỉ có 6 do tuần, nhưng chúng ta không 
thể đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn được 

Khỉ qua 3 tháng mùa mưa, vào ngày rằm thảng 
9 chúng con làm đại lễ Pavãranã xong, sáng ngày 
hôm sau (16 tháng 9) tất cả chúng con tiếp tục lên 
đường đến hầu Đức Thế Tôn. 

Đức Phật Cho Phép Chư Tăng Thọ Y Kathina 

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ nhóm 30 
vị tỳ khưu xứ Pãveyya, sau khi lắng nghe Đức Thế 
Tôn thuyết pháp, quý Ngài đều chứng đắc thành 
bậc thánh A-ra-hán. 

Nhóm 30 vị tỳ khuu xứ Pãveyya là nguyên nhân 
bắt nguồn đầu tiên Đức Thế Tôn cho phép chư tỳ 
khưu sau khi đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa, được thọ y kathina. Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ khim, Như Lai cho phép chư tỳ 
khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được thọ y kathina. 

Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu là: 

1- Khi được thỉnh mời, vị tỳ khưu ấy có thế ra khỏi 
chùa, mà không báo cho vị tỳ khưu khác biết, 
(khôngphạm giới). 




5 


Đức Phật Cho Phép Chư Tăng Thọ Y Kathina 

2- Vị tỳ khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (không 
phạm giới). 

3- Vị tỳ khim ẩy được dùng vật thực cùng nhóm 
(4 vị tỳ khưu trở lên), dù thỉ chủ gọi tên vật thực ẩy 
(khôngphạm giới). 

4- Vị tỳ khưu thọ nhận y dư (ngoài tam y) cất 
giữ quả 10 đêm (khôngphạm giới). 

5- Y phát sinh nơi nào, tỳ khim được phép thọ 
nhận nơi ẩy. 

Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu này^^K 

Sau khi đã làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
xong, tỳ khưu nào đã nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng, không thay đổi chỗ ở, dù đi 
nơi nào, tâm vẫn lưu luyến với ngôi chùa cũ (chồ 
đã an cư nhập hạ), vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc 
ân 5 quả báu ấy suốt 5 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 
cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 

Neu chư tỳ khưu Tăng không làm lễ thọ y 
kathina, cũng không làm lễ hoan hỷ y kathina của 
chư Tăng, thì chư tỳ khưu ấy chỉ được hưởng đặc 
ân 5 quả báu trong 1 tháng, kể từ ngày 16 tháng 9 
cho đến rằm tháng 10, hết hạn quả báu. 

Như vậy, sự thật rõ ràng là Đức Phật cho phép 
chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa được thọ y kathina. Cho nên, lễ 


^ Tạng Luật, bộ Mahavagga, phần Kathinakkhandhaka. 




6_ LỄ DẰNG Y KATHINA 

dâng y kathina trở thảnh truyền thống của Phật 
giáo từ thời kỳ Đức Phật mãi cho đến nay. 

Đức Phật Gotama cho phép tỳ khưu Tăng được 
thọ y kathina từ thòi gian nào? 

Từ khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian 
cho đến khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn có 45 hạ 
(vassa: năm). Vào hạ thứ 14, Đức Phật cùng chư tỳ 
khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa letavana 
của ông phú hộ Anãthapiụdika, gần kinh thành 
Sãvatthĩ. Sau khi ra hạ, nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
Pãveyya đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi 
chùa letavana. Chính nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
Pãveyya là nguyên nhân bắt nguồn đầu tiên, Đức 
Thế Tôn cho phép chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, được thọ y 
kathina. 

Như vậy, lễ dâng y kathina bắt đầu từ sau hạ thứ 
14 của Đức Phật và được lưu truyền trở thành 
truyền thống của Phật giáo mãi cho đến nay. 

Y Kathina Không Thành Tựu và Thành Tựu 

Thời xưa, những thí chủ dâng vải đến chư tỳ 
khưu Tăng để may y, cho nên, may y là công việc 
của chư tỳ khưu. Đặc biệt vải may y kathina phát 
sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý. 
Trong Tạng Luật bộ Mahãvagga, phần Kathinak- 
khandhaka, Đức Phật quy định có 24 trường họp 
vải may y làm lễ thọ y kathina không thành tựu và 



Y Kathina Không Thành Tựu Và Thành Tựu _7 

17 trường hợp vải may y làm lễ thọ y kathina được 
thành tựu. 

* Lễ thọ y kathina không thành tựu 

Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ khim, 24 trường hợp phát sinh vải 
mayy làm lễ thọ y kathina không thành tim như sau: 

1- Tẩm vải chỉ vạch đường ngang đường dọc đế 
cắt: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

2- Tẩm vải mới giặt: Làm lễ thọ y kathina không 
thành tựu. 

3- Tấm vải mới được chia 5 điều hoặc 7 điều 
chưa may thành y: Làm lễ thọ y kathina không 
thành tựu. 

4- Tấm vải được cắt rời từng điều chưa may 
thành y: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

5- Tấm y mới được ráp vào: Làm lễ thọ y 
kathina không thành tim. 

6- Tấm y đang được may chưa xong: Làm lễ thọ 
y kathina không thành tựu. 

7- Tẩm y được may hai thành đứng hai bên chưa 
xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

8- Tấm y được may ráp các điều vào chưa 
xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

9- Tấm y được may hai thành y trên và dưới 
chưa xong: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 




LỄ DÂNG Y KATHINA 


10- Tấm y mới được may chỗ cột dây (y chưa 
xong): Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

11- Tấm y mới được kết gút (y chưa xong): Làm 
lễ thọ y kathina không thành tựu. 

12- Tẩm y nhuộm màu còn nhạt: Làm lễ thọ y 
kathina không thành tựu. 

13- Tẩm vải may y có được do vị tỳ khưu biếu lộ 
bằng lời nói cho thỉ chủ biết: Làm lễ thọ y kathina 
không thành tim. 

14- Tẩm vải may y có được do vị tỳ khưu nói 
trực tiếp hoặc gián tiếp với thỉ chủ: Làm lễ thọ y 
kathỉna không thành tựu. 

15- Tấm vải may y được mượn của người khác: 
Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

16- Tẩm vải may y kathina, vị tỳ khưu nhận 
xong cất giữ qua đêm: Làm lễ thọ y kathina không 
thành tựu. 

17- Tẩm vải may y kathina may chưa xong đã 
qua rạng đông (sang ngày khác): Làm lễ thọ y 
kathina không thành tim. 

18- Tấm y chưa làm dấu tròn kappabindu: Làm 
lễ thọ y kathina không thành tựu. 

19- Tẩm y không phải là y 2 lớp (samghãti): 
Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

20- Tẩm y không phải là y vai trái (uttara- 
sahga): Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 




9 


Y Kathina Không Thành Tựu Và Thành Tựu 

21- Tấm y không phải là y nội (antaravãsaka): 
Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

22- Tẩm y không cắt may thành 5 điều hoặc 7 
điều: Làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

23- Không phải là vị tỳ khưu: Làm lễ thọ y 
kathỉna thì không thành tim. 

24- Tỳ khưu thọ y kathina bên ngoài sĩmã (ngoài 
phạm vi) và chư tỳ khưu nói lời hoan hỷ: Le 
kathina không thành tựu. 

- Này chư tỳ khưu, đó là 24 trường hợp phát sinh 
vải mayy làm lễ thọ y kathina không thành tựu. 

* Lễ thọ y kathina đưực thành tựu 

Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ khưu, 1 7 trường hợp phát sinh vải 
may y làm lễ thọ y kathina được thành tựu như sau: 

1- Tẩm vải còn mới may thành y: Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

2- Tẩm vải giặt rồi còn mới may thành y: Làm lễ 
thọ y kathina được thành tim. 

3- Tấm vải cũ may thành y: Làm lễ thọ y được 
kathina được thành tựu. 

4- Lượm lặt những tẩm vải dơ (pamsukũla- 
cĩvara) may thành y: Làm lễ thọ y kathina được 
thành tựu. 

5- Lượm lặt vải người ta xả bỏ may thành y: 
Làm lễ thọ y kathina được thành tựu. 



10 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


6- Tấm vải may y có được không phải do vị tỳ 
khưu biếu lộ bằng lời nói cho thỉ chủ, may thành y: 
Làm lễ thọ y kathina được thành tựu. 

7- Tẩm vải may y có được không phải do vị tỳ 
khưu nói trực tiếp hoặc gián tiếp với thỉ chủ, may 
thành y: Làm lễ thọ y kathina được thành tim. 

8- Tấm vải may y có được không phải mượn của 
người khác, may thành y: Làm lễ thọ y kathina 
được thành tựu. 

9- Tẩm vải may y kathina mà vị tỳ khưu may 
thành y xong, không cất giữ qua đêm: Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

10- Tẩm y kathina may hoàn thành xong trước 
lúc rạng đông (chưa qua ngày khác): Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

11- Tẩm y đã làm dấu tròn nhỏ kappabindu 
xong: Làm lễ thọ y kathina được thành tựu. 

12- Tẩm y ấy lày 2 lớp (sarnghãti): Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

13- Tấm y ấy là y vai trái (uttarasahga): Làm lễ 
thọ y kathỉna được thành tim. 

14- Tẩm y ấy là y nội (antaravãsaka): Làm lễ 
thọ y kathina được thành tựu. 

15- Tấm y cắt may đủ 5 điều (hoặc 7 điều) làm 
xong trong ngày: Làm lễ thọ y kathina thành tựu. 

16- Vị tỳ khưu là người làm lễ thọ y (không phải 
nhóm hoặc chư tỳ khưu Tăng): Làm lễ thọ y 
kathina đươc thành tưu. 




11 


Lễ Dâng Y Kathina Thời Xưa Và Thời Nay 

17- Tỳ khim làm lễ thọ y kathina bên trong sĩmã 
và chư tỳ khưu Tăng nói lời hoan hỷ: Le thọ y 
kathina được thành tựu. 

- Này chư tỳ khưu, đó là 17 trường hợp phát 
sinh vải mayy làm lễ thọ y kathina được thành tim. 

Lễ Dâng Y Kathina Thòi Xưa và Thòi Nay 

Trong thời xưa, thí chủ làm lễ dâng vải may y 
kathina (kathinadussa) đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Sau khi thọ 
nhận vải may y kathina xong, chư tỳ khưu Tăng 
hội họp tại sĩmã, tuyển chọn một vị tỳ khưu nào 
xứng đáng, hiểu biết rõ 8 chi pháp mà Đức Phật đã 
chế định và ban hành đến chư tỳ khưu Tăng. Chư 
tỳ khưu Tăng làm lễ hành Tăng sự tụng 
Nattidutiyakammavãcã trao tấm vải may y kathina 
đến cho vị tỳ khưu đã được chọn ấy. 

Việc may y để làm lễ thọ y kathina rất quan trọng 
và cần kíp, bởi vì tấm y cần phải được may xong 
trong ngày hôm ấy, để làm lễ thọ y kathina trước lúc 
rạng đông. Neu tấm y may chưa xong, trễ sang ngày 
hôm sau, thì không thể làm lễ thọ y kathina với tấm 
y ấy được. Vì vậy, tất cả chư tỳ khưu trong ngôi 
chùa, bất luận là vị tỳ khưu nào đều phải tập họp lại, 
lo may cho xong một tấm y, để kịp làm lễ thọ y 
kathina họp pháp của chư Tăng. Cho nên, mỗi vị tỳ 
khưu mỗi việc, trước tiên, vạch đường ngang đường 
dọc, cắt tấm vải thảnh tấm y 2 lóp (samghãti), hoặc 
y vai trái (uttarasaốga), hoặc y nội (antaravãsaka). 




12 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

Tất cả chư tỳ khưu, mỗi vị lo may mỗi phần, ráp vào 
thành tấm y rồi nhuộm cho đúng màu mà Đức Phật 
đã chế định. Vị tỳ khưu kính thỉnh chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 
ngôi chùa ấy hội họp lại, để cho vị tỳ khưu đã được 
tuyển chọn làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tấm y ấy xong, tiếp theo vị tỳ khưu ấy thỉnh mời tất 
cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng. Tất cả chư 
tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ 
y kathina họp pháp của chư Tăng. 

Sau khi làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, 
nếu vị tỳ khưu nào tâm không muốn từ bỏ ngôi 
chùa cũ, thì vị tỳ khưu ấy hưởng được đặc ân 5 quả 
báu, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 
2 (suốt 5 tháng) mới hết quả báu của kathina. 

Trong thời nay, phần đông thí chủ không làm lễ 
dâng vải may y kathina, mà dâng y kathina 
(kathinacĩvara), tấm y đã may sẵn đến chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 
trong ngôi chùa ấy. Cho nên, tất cả chư tỳ khưu 
không bận rộn chung lo công việc may y, để làm lễ 
thọ y kathina. Sau khi thọ nhận tấm y kathina xong, 
chư tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã, tuyển chọn một 
vị tỳ khưu nào xứng đáng, hiểu biết rõ 8 chi pháp 
mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ 
khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng làm lễ hành Tăng sự 
tụng Nattidutiyakammavãcã trao tấm y kathina đến 
cho vị tỳ khưu đã được chọn ấy. 




13 


Tấm Y Kathina Như Thế Nào 

Vị tỳ khưu ấy làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
với tấm y ấy, và thỉnh mời chư tỳ khưu Tăng đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina hợp pháp 
của chư Tăng. Chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng. 

Sau khi làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong 
rồi, nếu vị tỳ khưu nào tâm không muốn từ bỏ ngôi 
chùa cũ, thì vị tỳ khưu ấy hưởng được đặc ân 5 quả 
báu, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến rằm tháng 2 
(suốt 5 tháng) mới hết quả báu của kathina. 

Tấm y kathina như thế nào? 

Tẩm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, do thiện tâm trong sáng của thí 
chủ. Neu vải may y kathina (kathinadussa) hoặc 
tấm y kathina (kathinacĩvara) được phát sinh 
không hợp pháp, bởi do một nguyên nhân, một 
trong những trường hợp mà Đức Phật đã quy định, 
thì nghi lễ thọ y kathina chắc chắn không thảnh 
tựu, và tất cả chư tỳ khưu Tăng cũng không hưởng 
được đặc ân 5 quả báu của kathina. 

Ví dụ: Neu có vị tỳ khưu nào tự mình biểu lộ 
bằng lời nói để cho thí chủ biết, để làm lễ dâng y 
kathina, hoặc tỳ khưu gián tiếp nói với thí chủ rằng: 

“Tẩm vải này làm lễ dâng y kathina được ” hoặc 
“Thỉ chủ làm lễ dâng y kathina được nhiều phước 
thiện thanh cao”... Khi nghe tỳ khưu động viên 
khuyến khích nhu vậy, thí chủ xin làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng, thì tấm y kathina ấy 




14 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

phát sinh không hợp pháp, vị tỳ khưu làm lễ thọ y 
kathina với tấm y ấy chắc chắn không thành tựu lễ 
thọ y kathina, và tất cả chư tỳ khưu Tăng cũng 
không hưởng được đặc ân 5 quả báu của kathina. 

Trong chú giải bộ Luật Mahãvagga dạy rằng: 

“Kathinam nãma ati ukkaịịham vaịtati, 
mãtarampi vinnãpetum na vatịatỉ, ãkãsato 
otinnasadisameva vaịtati 

“Gọi tẩm y kathỉna là tẩm y được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quỷ tuyệt vời, cho 
nên tỳ khưu làm lễ thọ y kathina không được phép xin 
tẩm y, dù người thí chủ ẩy là mẫu thân của mình. 
Tẩm y kathina nên được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, vỉ như từ trên hư không rơi xuống”. 

Thật ra, Đức Phật cho phép tỳ khưu có thể xin 4 
thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh) từ mẫu thân, phụ thân và những người thân 
quyến có thỉnh mời trước, thậm chí từ thí chủ có 
thỉnh mời trước. 

Ví dụ: “Kỉnh bạch Ngài Đại đức, khi Ngài cần 
thứ vật dụng nào, kỉnh xin Ngài nói cho con biết, 
con sẽ dâng thứ vật dụng ẩy đến cho Ngài ”. 

Nhưng về y kathina, tỳ khưu không được phép 
xin trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc biểu lộ bằng lời 
nói cho thí chủ biết, để làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng, dù thí chủ đó là mẫu thân, phụ 


^ Chú giải Tạng Luật, bộ Mahavagga, Kathinakkhandhaka. 




15 


Kathina Nghĩa Là Gì? 

thân của mình, huống gì những thí chủ khác. Bởi 
vì, y kathina phải được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch và cao quý (kathinam nãma ati 
ukkattham). 

Kathina nghĩa là gì? 

Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ 
Vimativinodanĩtĩkã, bộ Vajirabuddhitĩka định nghĩa 
rằng: 

“Kathinan’ti pancãnisamse anto karanasamat- 
thatãya thiranti attho 

Kathina: nghĩa là “vững chắc” bởi vì có khả 
năng làm cho 5 quả báu được duy trì trong suốt 
khoảng thời gian 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho 
đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina. 

Tấm y kathina là tấm y nào? 

Đức Phật chế định cho phép nhiều loại y như: 

- Tẩm y 2 lớp là tấm y dùng để đắp mùa lạnh, 
gọi là tấm y samghãti. 

- Tẩm y vai trải là tấm y mặc che phủ từ cổ xuống 
dưới đầu gối 4 lóng tay, gọi là tấm y uttarasaốga. 

- Tẩm y nội là tấm y mặc che phủ trên lỗ rún 
xuống dưới đầu gối 8 lóng tay, gọi là tấm y 
antaravãsaka. 

- Tẩm y tắm mưa là tấm y dùng để tắm trong mùa 
mưa, gọi là tấm y vassikasãtikã. 




16 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


- Các tẩm y phụ là những tấm y mặc thay cho 
tấm y trên, gọi là y cĩvaraparikkhãracoỊa. 

Trong các loại y trên, Đức Phật cho phép tấm y 
để làm lễ thọ kathina là 1 trong 3 tấm y: Tẩm y 
sarnghãti, hoặc tẩm y uttarasanga, hoặc tẩm y 
antaravãsaka, còn lại các tấm y khác không thế 
làm lễ dâng y kathina được. 

Tấm Y Thường Dùng Và Tấm Y Kathina 

* Tẩm y thường dùng gồm các tấm y như tấm y 
saựighãti, tấm y uttarasaủga, tấm y antaravãsaka, các 
tấm y cĩvaraparikkhãracoỊa, v.v... mà vị tỳ khưu có 
thể xin từ mẫu thân, phụ thân, bà con thân quyến 
đã từng thỉnh mời, thậm chí có thể xin từ thí chủ đã 
từng thỉnh mời rằng: 

“Kỉnh bạch Ngài Đại đức, khi Ngài cần tẩm y 
nào, kính xin Ngài nói cho con biết, con sẽ dâng 
tẩm y ấy đến cho Ngài 

Như vậy, khi nào vị tỳ khưu cần đến y, có thể 
đến xin y từ người thí chủ ấy, mà không có lỗi. 

* Tẩm y kathina chỉ là 1 trong 3 tấm y: Tẩm y 
samghãtỉ, hoặc tẩm y uttarasahga, hoặc tẩm y 
antaravãsaka mà Đức Phật cho phép chư tỳ khưu 
đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, 
được phép làm lễ thọ y kathina. 

Tấm y kathina này được phát sinh một cách 
hoàn toàn trong sạch do thiện tâm trong sạch của 
thí chủ; tấm y kathina có được không phải do vị tỳ 




17 


Tấm Y Thưởng Dùng Và Tấm Y Kathina 

khưu biểu lộ bằng lời nói để cho thí chủ biết, hoặc 
xin trực tiếp hoặc gián tiếp từ thí chủ. 

Trong chú giải Tạng Luật, hộ Mahãvagga 
atthakathã dạy rằng: 

“Animittakatena atthatam hoti kathinam, 
aparikathãkatena atthatam hoti kathinam 

“Vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina với tẩm y không 
phải biếu lộ bằng lời nói đế cho thỉ chủ biết, hoặc 
vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina với tẩm y không trực 
tiếp hoặc gián tiếp nói xin thỉ chủ 

Bởi vì tấm y kathina phải đuợc phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quý, không do tỳ 
khuu động viên khuyến khích thí chủ làm lễ dâng y 
kathina. 

Thật vậy, trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: 

“Kathinam nãma ati ukkaịtham vaịtati, 
mãtarampi vinnãpetum na vaịtati, ãkãsato 
otinnasadisameva vattati 

“Gọi tấm y kathina là tẩm y được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quỷ tuyệt vời, 
cho nên, tỳ khưu làm lễ thọ y kathina không được 
phép xin tẩm y, dù người thỉ chủ ẩy là mẫu thân 
của mình. Tẩm y kathina nên được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch, vỉ như từ trên hư không 
rơi xuống 


1-2 


Chú giải Tạng Luật, bộ Mahavagga, Kathinakkhandhaka. 




18 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Thòi Gian Dâng Y Thường Dùng 

Và Dâng Y Kathina 

* Thòi gian dâng y thường dùng 

Trong một năm có 12 tháng, thí chủ có thể làm 
lễ dâng y thường dùng bất cứ tháng nào, ngày nào, 
giờ nào không hạn định, không bắt buộc, hoàn toàn 
tuỳ ý của thí chủ. Còn chư tỳ khưu có thể thọ nhận 
y mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y thường dùng 
bất cứ thời gian nào, cũng không hạn định. 

* Thòi gian dâng y kathina 

Trong một năm có 12 tháng, Đức Phật cho phép 
chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa xong rồi, chư tỳ khưu Tăng ấy được phép 
thọ y kathina, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày 
ấy, chỉ có một ngày, đối với chư tỳ khưu đã an cư 
nhập hạ tại một ngôi chùa hoặc tại một nơi chốn nào 
đó, chư tỳ khưu ấy chỉ được phép một lần thọ nhận 
y kathina, mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y kathina 
mà thôi; còn lại 29 ngày khác, chư tỳ khưu ấy không 
được phép thọ nhận y kathina nữa. 

Còn thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina đến chư 
tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm 
tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày hay 1 
tháng ấy, thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina, còn 
11 tháng còn lại, thí chủ không thể làm lễ dâng y 
kathina được. 




Chô ơ Được Dâng Y Thường Dùng Và Dâng Y Kathina 


19 


Chỗ ở Được Dâng Y Thường Dùng 

Và Dâng Y Kathina 

* Chỗ ở được dâng y thường dùng 

Là chỗ ở của chư tỳ khưu, như một ngôi chùa, 
hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hang 
động, hoặc tại nhà thí chủ, v.v... Thí chủ có đức tin 
trong sạch đem các tấm y đến làm lễ dâng y thường 
dùng đến chư tỳ khưu Tăng (samghikadãna) hoặc 
cá nhân tỳ khưu (patipuggalikadãna) tại nơi ấy, bao 
nhiêu lần trong một năm, trong một tháng, trong 
một ngày cũng được, không hạn chế. 

* Chỗ ở được dâng y kathina 

Là chỗ ở mà chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 
3 tháng trong mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một 
nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động, v.v... 
Thí chủ có đức tin trong sạch đem một tấm y đến 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
(samghikadãna), không phải đến cá nhân tỳ khưu 
(patipuggalikadãna). Tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng 
được phép thọ nhận y kathina của thi chủ chỉ có 
một lần trong một ngày nào trong khoảng thời gian 
kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 
là hết hạn dâng y kathina. 

Cách Dâng Y Thường Dùng Và Dâng Y Kathina 

* Bố thí (dâng) có 2 cách: 

- Patipuggaỉikadãna: dâng đến cá nhân. 

- Sarnghikadãna: dâng đến chư tỳ khưu Tăng. 




20 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


1- Dâng (bố thí) đến cá nhân có 14 trường họp: 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta, Đức Phật 
dạy làm phước dâng đến cá nhân có 14 trường họp 
như sau: 

1- Dâng cúng dường đến Đức Phật Chánh Đắng 
Giác. 

2- Dâng cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. 

3- Dâng cúng dường đến bậc Thảnh A-ra-hán. 

4- Dâng cúng dường đến bậc Thảnh Bất Lai 
đang thực hành thiền tuệ đế chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

5- Dâng cúng dường đến bậc Thảnh Bất Lai. 

6- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhất Lai 
đang thực hành thiền tuệ đế chứng đắc thành bậc 
Thánh Bất Lai. 

7- Dâng cúng dường đến bậc Thảnh Nhất Lai. 

8- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu 
đang thực hành thiền tuệ đế chứng đắc thành bậc 
Thánh Nhất Lai. 

9- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu. 

10- Dâng cúng dường đến hành giả đang thực 
hành thiền tuệ đế chứng đắc thành bậc Thảnh 
Nhập Lưu. 

11- Làm phước cúng dường đến hành giả ngoài 
Phật giảo, vị ẩy đã chứng đắc các bậc thiền sắc 
giới, thiền vô sắc giới, có ngũ thông. 




21 


Cách Dâng Y Thường Dùng Và Dâng Y Kathina 

12- Làm phước cúng dường đến hạng phàm 
nhân có giới trong sạch như tỳ khưu, Sadi, cận sự 
nam, cận sự nữ, ... 

13- Làm phước bo thỉ đến hạng người không có 
giới. 

14- Làm phước bo thỉ đến các loài súc sinh. 

2- Dâng cúng dường đến chư Tăng có 7 trường họp 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta, Đức Phật 
dạy dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng có 7 
trường hợp như sau: 

1- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và 
chư tỳ khưu ni Tăng có Đức Phật chủ trì. 

2- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và 
chư tỳ khim ni Tăng, sau khi Đức Phật đã tịch diệt 
Niết Bàn rồi. 

3- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng 
(Bhikkhusatngha). 

4- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu ni Tăng 
(Bhỉkkhunỉsamgha). 

5- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng và 
một số Tỳ khưu ni Tăng. 

6- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng. 

7- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu ni Tăng. 

* Cách dâng y thường dùng 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
đem các y thường dùng dâng đến cá nhân tỳ khưu 



22_ LỄ DẰNG Y KATHINA 

(patipuggalikadãna) hoặc dâng đến chư tỳ khưu 
Tăng (samghikadãna) cũng được, tuỳ theo tác ý 
thiện tâm của thí chủ. 

* Cách dâng y kathina 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo có 
trí tuệ hiểu biết rõ rằng: Tẩm y kathina chỉ dâng 
đến chư tỳ khưu Tăng (samghikadãna) mà thôi, 
không phải dâng đến cá nhân tỳ khưu (pati- 
puggalikadãna). 

Ngưòi Thí Chủ - Ngưòi Thọ Thí 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta, Đức Phật 
dạy Ngài Ãnanda rằng: 

- Này Ãnanda, thiện tâm trong sạch của người 
bo thỉ và người thọ thỉ có 4 trường hợp: 

1- Người bo thỉ có thiện tâm trong sạch, còn 
người thọ thỉ không có tâm trong sạch. 

2- Người bo thỉ không có tâm trong sạch, còn 
người thọ thỉ có thiện tâm trong sạch. 

3- Người bổ thỉ và người thọ thỉ đều có tâm 
không trong sạch. 

4- Người bo thỉ và người thọ thỉ đều có thiện 
tâm trong sạch. 

- Này Ẫnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ có 
thiện tâm trong sạch, còn người thọ thỉ không có 
tâm trong sạch? 




23 


Người Thí Chủ - Người Thọ Thí 

Trường hợp này, người bo thỉ là người có giới 
đức trong sạch, hành thiện pháp; còn người thọ thỉ 
là người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, gọi là người bo thỉ có thiện tâm trong 
sạch, còn người thọ thỉ không có tâm trong sạch. 

- Này Ẵnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ không 
có tâm trong sạch, còn người thọ thỉ có thiện tâm 
trong sạch ? 

Trường hợp này, người bổ thỉ là người phạm 
giới, hành ác pháp; còn người thọ thỉ là người có 
giới đức trong sạch, hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bố thỉ không có tâm trong 
sạch, còn người thọ thỉ có thiện tâm trong sạch. 

- Này Ãnanda, thế nào gọi là người bổ thỉ và 
người thọ thỉ đều có tâm không trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bo thỉ lẫn người thọ 
thỉ đều là những người phạm giới, hành ác pháp 

Như vậy, gọi là người bố thỉ và người thọ thỉ 
đều có tâm không trong sạch. 

- Này Ẵnanda, thế nào gọi là người bố thỉ và 
người thọ thỉ đều có thiện tâm trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bổ thỉ lẫn người thọ 
thỉ đều là những người có giới đức trong sạch, 
hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bo thỉ và người thọ thỉ 
đều có thiện tâm trong sạch.^^^ 


^ M.Uparipannasa, kinh Dakkhinavibhangasutta. 




24 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


* Quả báu của patipuggalikadana 

Quả báu của phuớc thiện cúng duờng đến 14 
hạng cá nhân, Đức Phật dạy mỗi hạng khác biệt 
nhau nhu sau: 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phuớc thiện bố thí đến loài súc sinh nhu chim, cá, 
... thì thí chủ sẽ huởng đuợc 5 quả báu: sống lâu, 
sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ đuợc 100 kiếp. 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phuớc thiện bố thí đến người không có giới, thì thí 
chủ sẽ huởng đuợc 5 quả báu: sống lâu, sắc đẹp, 
an lạc, sức mạnh và trí tuệ đuợc 1000 kiếp. 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phuớc thiện cúng duờng đến người có giới hạnh 
trong sạch, nhu Tỳ khuu, Sadi, cận sự nam, cận sự 
nữ, thì thí chủ sẽ huởng đuợc 5 quả báu: sống lâu, 
sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ đuợc 100 ngàn 
kiếp (cả trong cõi nguời lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phuớc thiện cúng duờng đến bậc thiện tri ngoài 
Phật giáo, vị ẩy đã chứng đắc các bậc thiền sắc 
giới, thiền vô sắc giới, có thần thông, thì thí chủ sẽ 
huởng đuợc 5 quả báu: sống lâu, sắc đẹp, an lạc, 
sức mạnh và trí tuệ đuợc triệu triệu kiếp (1.000 tỷ 
kiếp) (cả trong cõi nguời lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phuớc thiện cúng duờng đến hành giả đang thực 
hành thiền tuệ đế chứng đắc thành bậc Thánh 




25 


Người Thí Chủ - Người Thọ Thí 
Nhập Lưu, thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu: 
Sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ vô số 
kiếp (cả trong cõi người lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch dâng 
cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh 
Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Phật Độc Giác, Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 
thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu cao quý đặc 
biệt trong mỗi cõi được tái sinh. Neu thiện nghiệp 
ấy cho quả tái sinh làm người, thì sẽ là người cao 
quý đặc biệt, hoặc nếu thiện nghiệp ấy cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới nào, thì 
sẽ là chư thiên cao quý có hào quang sáng ngời đặc 
biệt hơn các chư thiên khác, được vô số kiếp không 
sao kể xiết. Đặc biệt, thí chủ đã gieo được duyên 
lành, chắc chắn sẽ được giải thoát khổ tử sinh luân 
hồi trong ba giới bốn loài. 

* Quả báu của samghikadãna 

Quả báu của phước thiện dâng cúng dường đến 
chư Tỳ khưu Tăng (samghikadãna) trong 7 trường 
hợp, chắc chắn nhiều hơn quả báu của phước thiện 
cá nhân thí (patipuggalikadãna) gấp bội phần. 

Trong 7 trường họp thí chủ làm phước thiện dâng 
cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng, quả báu của 
mỗi trường họp chắc chắn có sự khác biệt, nhưng vì 
lớn lao vô lượng nên không sao kể xiết được. 

Trong kinh Dakkhinãvibhangasutta, Đức Phật 
dạy Ngài Đại đức Ãnanda có một đoạn rằng: 



26 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


- Này Ẵnanda, trong thời vị lai sau này, sẽ có sổ 
người gọi là “bhikkhu: tỳ khưu ”, chỉ còn mảnh y 
nhỏ quấn co, là người không có giới, hành ác 
pháp. Thỉ chủ có đức tin trong sạch làm phước 
thiện dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng, dù 
trong nhóm có tỳ khưu không có giới ẩy. 

- Này Ẵnanda, phước thiện cúng dường đến chư 
tỳ khưu Tăng, mặc dù trong nhóm có tỳ khưu không 
có giới trong thời kỳ ẩy. Như Lai dạy rằng: “Quả 
báu của phước thiện bo thỉ ẩy vô lượng không sao 
kế được (asahkheyyam), không sao lường được 
(appameyyam) ”. 

- Này Ẵnanda, Như Lai không dạy rằng: “Làm 
phước thiện cúng dường đến cá nhân sẽ hưởng quả 
báu nhiều hơn làm phước thiện dâng cúng dường 
đến chư tỳ khưu Tăng”.^^^ 

Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Dùng 

Và Lễ Dâng Y Kathina 

1- Quả báu của lễ dâng y thường dùng 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, cung kính làm lễ dâng 
các y thường dùng đến cá nhân tỳ khuu (pati- 
puggalikadãna) hoặc dâng đến chư tỳ khưu Tăng 
(samghikadãna). Sau khi thí chủ đã thành tựu được 
phước thiện dâng y rồi, quả báu của phước thiện 
dâng y vô cùng phong phú tuỳ theo lời phát nguyện 
của thí chủ. 


^ M.uparipannasa, kinh Dakkhinavibhaủgasutta. 



27 


Quả Báu Của Le Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 

* Tích Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Đức 
Phật Gotama, được tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn ngự trên tảng đá quý cùng với số 
đông chư tỳ khưu Tăng ở ven rừng có nhiều cây 
hoa thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy Đức Thế Tôn 
truyền dạy về thiện nghiệp của Ngài đã tạo trong 
tiền kiếp đầu tiên rằng: 

- Này chư tỳ khưu, các con nên lắng nghe thiện 
nghiệp mà Như Lai đã tạo trong tiền kiếp. Như Lai 
thay một vị tỳ khưu hành pháp hạnh đầu đà song 
trong rừng, nên phát sinh đức tin trong sạch và 
dâng cúng dường đến vị tỳ khưu ẩy một tẩm vải cũ. 
Ngay khi ẩy, Như Lai phát sinh tâm đại bi, có ỷ 
nguyện muốn trở thành Đức Phật Chảnh Đắng 
Giác, đế tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biến 
khố tử sanh luân hồi trong ba giới bon loài. Đó là 
tiền kiếp Đức Bồ Tát đầu tiên của Như Lai có ý 
nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác. 
Chỉnh nhờ thiện nghiệp bo thỉ cúng dường “tẩm 
vải cũ ” trong tiền kiếp đầu tiên ẩy, dẫn đến kiếp 
hiện tại đã trở thành Đức Phật Chánh Đắng Giác, 
có danh hiệu Đức Phật Gotama.^^^ 

* Tích chuyện tiền kiếp của Ngài Đại đức Tỳ 
khưu ni Uppalavannattherĩ, bậc Thánh nữ Tối 
thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, 
xuất sắc nhất về thần thông, được tóm lược nhu sau: 


^ Bộ Apadana, Buddhapadana pubbakammapiloti. 




28 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Trong thời quá khứ, tại vương quốc Bãrãnasĩ^^\ 
tiền kiếp của Ngài Đại đức tỳ khưu ni Uppalavan- 
nattherĩ là một cô gái sinh trong một gia đình 
nghèo khó. Vào ngày lễ hội, cô nhìn thấy các cô 
gái khác cùng trang lứa ăn mặc y phục bằng tấm 
vải choàng màu đỏ đắt giá rất đẹp, khiến cô thèm 
được mặc tấm vải choàng màu đỏ ẩy. Cô về xin cha 
mẹ mua cho cô tấm vải ấy, cha mẹ an ủi cô rằng: 

- Này con yêu quý! Gia đình ta nghèo khó, thiếu 
thon, hằng ngày cha mẹ làm lụng vất vả, cực nhọc, 
lo kiếm miếng ăn, cái mặc thô sơ còn chưa đủ, làm 
sao mua sam được tẩm vải choàng đắt giá sang 
trọng như vậy, hỡi con! 

- Thưa cha mẹ, nếu vậy, xin phép cha mẹ cho 
con đi làm thuê, ở mướn trong một gia đình giàu 
nào đó. Qua một thời gian, người chủ nhà thấy con 
làm được việc, sẽ cho con tẩm vải ẩy. 

Được cha mẹ cho phép, cô gái đến xin làm thuê, 
ở mướn trong một gia đình phú hộ. Cô thưa với 
ông bà chủ rằng: 

- Thưa ông bà phú hộ, con xin ở đây làm công, 
chỉ mong ước được tẩm vải choàng đỏ mà thôi. 

Ông bà phú hộ đặt điều kiện với cô rằng: 

- Neu ngươi chịu ở đây, làm việc giỏi suốt 3 năm, 
nếu chúng ta xét thấy xứng đáng, chúng ta sẽ cho 
ngươi tẩm vải choàng màu đỏ, mà ngươi ước muốn. 


^ Bộ Jataka, phỏng theo tích Ummanandýataka. 




29 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 

CÔ gái vô cùng hoan hỷ, chấp thuận điều kiện 
của ông bà phú hộ. Ngày đêm cô siêng năng cần 
mẫn làm tốt mọi công việc. Tuy cô làm chua đủ 3 
năm, nhung ông bà phú hộ xét thấy cô rất xứng 
đáng đuợc khen thuởng, nên một hôm gọi cô đến 
và bảo rằng: 

- Hôm nay chúng ta ban tặng cho ngươi tẩm vải 
choàng màu đỏ và các tẩm vải khác. Ngươi hãy nên 
đi tắm cho sạch sẽ rồi mặc tẩm vải choàng này. 

Cô gái vô cùng sung suớng nhận tấm vải màu 
đỏ, vì đã thoả lòng mong uớc từ lâu. Cô cám on 
ông bà phú hộ. 

Cô cùng nhóm bạn gái đi đến bến sông, cô đặt 
tấm vải trên bờ và nghĩ rằng: “Xuống sông tắm 
xong, ta sẽ mặc tẩm vải choàng này. Đe có được 
tẩm vải choàng này, ta phải làm công vất vả ngày 
đêm, suốt thời gian gần 3 năm qua ”. 

Ngay khi ấy, một vị Đại đức là bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật Kassapa bị mất trộm tất cả 
y, nên Ngài mặc tấm y dệt bằng chỉ gai thô đi ngang 
qua nơi ấy. Cô gái nhìn thấy Ngài và nghĩ rằng: 

“Vị Đại đức này bị mất trộm y, nên Ngài mặc 
tấm y như vậy. Còn ta có được tẩm vải choàng này, 
phải làm công vất vả ngày đêm, suốt thời gian gần 
3 năm. Bởi vì trong quá khứ, tiền kiếp ta không làm 
phước bo thỉ vải, cho nên kiếp hiện tại này, ta phải 
chịu cảnh nghèo khố thiếu thổn như thế này. Bây 
giờ ta nên làm phước thiện dâng một nửa tẩm vải 
choàng đến Ngài Đại đức ”. 




30 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Nghĩ xong, cô vội vã bước lên bờ, mặc y phục 
cũ xong rồi bạch với Ngài rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại đức, kỉnh thỉnh Ngài dừng 
lại một giây lát. 

Cô đến đảnh lễ Ngài rồi ngồi tại nơi ấy, xé tấm 
vải thảnh 2 tấm, cô cung kính dâng đến Ngài một 
nửa tấm vải. Ngài tạm lánh vào chỗ kín thay tấm y 
cũ bằng nửa tấm vải choàng ấy, mặc nghiêm chỉnh 
xong, Ngài bước ra. Bây giờ, cô nhìn thấy Ngài 
Đại đức mặc nửa tấm vải vào, rất trang nghiêm, 
làm cho cô vô cùng hoan hỷ. Cô kính xin dâng đến 
Ngài một nửa tấm vải choàng còn lại rồi phát 
nguyện rằng: 

“Kỉnh bạch Ngài, trong vòng tử sinh luân hồi, 
con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp 
nhất, làm cho người nam nào nhìn thay con, họ đều 
bị mê hon, mất trí, không còn biết mình nữa. Con 
sẽ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ”. 

Cô gái ấy, sau khi chết, do năng lực phước thiện 
dâng tấm vải cho quả tái sinh, khi thì tái sinh làm 
thiên nữ trên cõi trời, là một thiên nữ xinh đẹp 
nhất, có hào quang sáng ngời hon tất cả các chư 
thiên khác; khi thì tái sinh làm người nữ, là một cô 
gái xinh đẹp tuyệt trần, không một ai sánh bằng. 
Như kiếp tái sinh làm con gái của ông phú hộ 
Tiritivaccha tại kinh thảnh Arittha, cô có tên 
là Ummãdandĩ, có nghĩa là cô gái có sắc đẹp làm 
mê hồn. Thật vậy, những người đàn ông mới nhìn 




Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina _^ 

thấy cô, họ đều say mê, mất trí như người điên, như 
người say, say bởi tâm tham ái. 

Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của cô gái nghèo dâng tấm vải 
choàng đến Ngài Đại đức, bậc Thánh Thanh Văn 
đệ tử của Đức Phật Kassapa trong thời quá khứ, do 
phước thiện dâng tấm vải choàng ấy cho quả tái 
sinh kiếp chót làm con gái ông phú hộ xứ Sãvatthĩ, 
cô xinh đẹp tuyệt trần, thật đáng chiêm ngưỡng, 
nên được đặt tên là Uppalavannã. Khi cô trưởng 
thành thì Đức vua các nước lớn nhỏ, các phú hộ 
đều đến cầu hôn với cô. ông phú hộ phụ thân của 
cô không thể gả cô cho một người nào được, ông 
khuyên dạy cô nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thảnh 
tỳ khưu ni. vốn kiếp này là kiếp chót của cô, cho 
nên, khi nghe thân phụ khuyên dạy như vậy, cô vô 
cùng hoan hỷ nghe lời khuyên dạy ấy. Cô được 
phép xuất gia trở thành tỳ khưu ni, sau đó không 
lâu, tỳ khưu ni Uppalavaụụã thực hành thiền tuệ, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ 
tuệ phân tích, đặc biệt có lục thông xuất sắc hơn 
các hàng nữ Thanh Văn của Đức Phật Gotama. 

Đức Thế Tôn tuyên dương Ngài Đại đức tỳ khưu 
ni Uppalavannattherĩ là bậc Thánh nữ Toi Thượng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotania, xuất sắc 
nhất về thần thông trong các hàng nữ Thanh Văn. 

Như vậy, quả báu của phước thiện dâng tấm vải 
choàng của cô gái nghèo thật vô cùng phong phú, 
từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến kiếp chót trở 




32 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


thành bậc Thánh nữ A-ra-hán Tối Thượng Thanh 
Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 

• Quả báu của phước thiện bố thí một tấm choàng 
- Sự tích ông Bà-la-môn CũỊekasãtaka*^^^ 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, đề cập đến tích 
Bà-la-môn tên CũỊekasãtaka. Tích này được tóm 
lược như sau: 

• Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất 
hiện trên thế gian. Có một Bà-la-môn tên là Mahã 
Ekasãtaka. 

• Trong thòi hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, có một vị bà-la-môn khác 
tên là CũỊekasãtaka sống tại kinh-thành Sãvatthi. 

Sở dĩ ông bà-la-môn có tên CũỊekasãịaka là vì 2 
vợ chồng bà-la-môn chỉ có một tẩm choàng trên 
người duy nhất mà thôi. Hằng ngày, nếu khi ông 
chồng đi ra ngoài thì ông mặc tẩm choàng này, bà 
vợ ở trong nhà, và nếu khi bà vợ đi ra ngoài thì bà 
mặc tẩm choàng này, ông chổng phải ở trong nhà. 

Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh- 
thành Sãvatthi đi nghe Đức-Phật thuyết-pháp tại 
ngôi chùa letavana, ông bà-la-môn bảo với người 
vợ rằng: 

- Này em! Họ thông bảo dân chúng đi nghe- 
pháp. Hai vợ chồng chúng ta chỉ có một tẩm 


' Bộ Dhammapadatthakatha, tích CuỊekasatakabrahmanavatthu. 




Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina _^ 

choàng trên người duy nhất, nên không thế cùng đi 
chung với nhau được. Vậy, em đi nghe-pháp ban 
ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thưa rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn 
anh nên đi nghe-phảp ban đêm. 

Bà vợ mặc tấm choàng ừên người đi đến ngôi 
chùa letavana, nghe Đức-Phật thuyết-pháp ban ngày. 

Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, 
sau khi nghe-pháp xong, bà vợ trở về nhà. 

Ông Bà-la-môn muốn cúng dường tấm choàng 

Ông bà-la-môn mặc tấm choàng trên người đi 
đến ngôi chùa letavana ban đêm. Đen ngồi gần 
Đức-Phật, ông bà-la-môn chú tâm lắng nghe Đức- 
Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, 5 pháp hỷ-lạc^^^ phát sinh làm cho toàn 
thân tâm của ông bà-la-môn có cảm giác an-lạc 
chưa từng có bao giờ. ông bà-la-môn phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức- tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
ông muốn cúng dường lên Đức-Phật tấm choàng 
đang mặc trên mình, nhưng tâm bủn xỉn keo kiệt 
trong tấm choàng phát sinh, bỏd vì ông bà-la-môn 
nghĩ lại rằng: 

“Neu bây giờ ta cúng dường tẩm choàng này lên 
Đức-Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng 
không có mặc ”. 


' 5 Pháp Piti: Khuddakapiti, khanikapiti, okkantikapiti, ubbeủga- 
pĩti, pharaụãpĩti. 




34 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Khi ấy, tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng 
phát sinh trong ông bà-la-môn, rồi đại-thiện-tâm 
phát sinh có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông 
bà-la-môn lại muốn cúng dường tấm choàng này 
lên Đức-Phật, rồi tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm 
choàng phát sinh trở lại làm cản trở đức-tin trong 
sạch muốn cúng dường tẩm choàng lên Đức-Phật. 

Vì vậy, khi thì đại-thiện-tâm có đức-tin trong 
sạch phát sinh muốn cúng dường tấm choàng lên 
Đức-Phật, khi thì tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm 
choàng phát sinh không muốn cúng dường tấm 
choàng lên Đức-Phật. 

Như vậy, đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
muốn cúng dường tấm choàng lên Đức-Phật vód 
tham-tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng phát 
sinh ngăn cản. 

Giữa đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với 
tham-tâm bủn xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua 
canh đầu đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu 
giằng co giữa 2 tâm là đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch với tham-tâm bủn xỉn keo kiệt ẩy vẫn 
chưa phân thắng bại. 

Thắng tâm keo kiệt bằng đửc-tin trong sạch 

Đen canh chót đêm, ông bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giằng co giữa đại-thỉện-tâm có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật với ác-tâm là 
tham-tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm choàng đã 
kéo dài trải qua 2 canh roi. Neu ta không thẳng 




35 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 
được tham-tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm choàng 
này thì kiếp sống của ta không thế thoát khỏi 4 cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khố trong cõi ác-giới ấy. 

Vậy, ta phải quyết tâm chiến thẳng tham-tâm 
bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng này! ” 

Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được 
tham-tâm bủn xỉn keo kiệt trong tẩm choàng, làm 
cho phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
nhiều năng lực nơi Đức-Phật, nên ông bà-la-môn 
liền cởi tẩm choàng trên người, hai tay nâng tẩm 
choàng cung-kỉnh đến cúng dường lên Đức-Phật, 
ông đặt gần dưới hai bàn chân của Đức-Phật, rồi 
ông sung sướng reo lên 3 lần: 

“dỉtarn me! Jitam me! Jitam me! ” 

- Tôi đã thẳng rồi! Tôi đã thẳng rồi! Tôi đã 
thẳng rồi! 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Đức-vua Pasenadi Kosala đang ngồi nghe-pháp, 
nghe ông bà-la-môn reo lên 3 lần như vậy, nên 
truyền bảo vị quan đến hỏi ông bà-la-môn ấy rằng: 

“Ông đã thẳng ai vậy? ” 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi Bà-la-môn. 

- Này ông bà-la-môn! ông đã thẳng ai vậy? 

Ông bà-la-môn thưa vód vị quan đầy đủ sự việc 
xảy ra diễn tiến suốt 3 canh theo tuần tự như vậy. Vị 
quan đến tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đầy đủ về 




36_ LỄ DẰNG Y KATHINA 

Sự việc xảy ra đối vói ông bà-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Pasenadi 
Kosala nghĩ rằng: “ông bà-la-môn ấy đã làm điều 
mà người khác khó làm được. Vậy, ta nên tế độ ông 
bà-la-môn ấy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tấm choàng 
mới ban cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận được 2 tấm choàng mód của Đức- 
vua ban, ông bà-la-môn đem 2 tấm choàng mód ấy 
cúng dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 2 tấm choàng 
mới lên Đức-Phật nhu vậy, nên Đức-vua Pasenadi 
Kosala truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la- 
môn ấy 4 tấm choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tấm choàng mód của Đức- 
vua ban, ông bà-la-môn đem 4 tấm choàng mód ấy 
cúng dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 4 tấm choàng 
mới lên Đức-Phật nhu vậy, nên Đức-vua Pasenadi 
Kosala truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la- 
môn ấy 8 tấm choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tấm choàng mới tăng 
gấp đôi, và sau khi ông bà-la-môn nhận được gấp 
đôi là 16 tấm choàng mới, 32 tấm choàng mód, ông 
bà-la-môn đem 32 tấm choàng mód ấy cúng dường 
lên Đức-Phật. 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tấm choàng 
ban cho ông bà-la-môn ấy nữa. 




37 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 

Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: “ông 
Bà-la-môn có được bao nhiêu tẩm choàng của 
Đức-vua ban đều tạo phước-thiện bo-thỉ đến Đức- 
Phật cả thảy, không đế lại cho phần của mình 

Vì vậy, ông bà-la-môn lấy riêng ra 4 tấm 
choàng: Phần của mình 2 tấm choàng và vợ 2 tấm 
choàng. Còn lại 60 tấm choàng, ông Bà-la-môn 
đem cúng dường đến Đức-Phật. 

• Trong thòi quá khứ, ông bà-la-môn Mahã 
Ekasãtaka cúng dường đến Đức-Phật quá khứ 7 
lần, lấy 4 tấm choàng trong 128 tấm choàng. 

• Trong thòi hiện-tại, ông bà-la-môn tên CũỊe- 
kasãtaka cúng dường đến Đức-Phật 7 lần, lấy 4 
tấm choàng trong 64 tấm choàng. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo các quan: 

- Này các khanh! ông bà-la-môn này đã làm 
những điều mà người khác khó làm được. Vậy, các 
khanh hãy đem 2 tẩm kambala dệt bằng các lông 
thú trong cung điện của Trẫm đến đây. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 
tấm kambala có giá 100 ngàn đồng kahãpaụa, ban 
cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận 2 tấm kambala ấy, ông bà-la-môn 
nghĩ rằng: “Hai tẩm kambala này thật là vô giá 
chỉ có xứng đáng với Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
và chư Đại-đức- Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem 
cúng dường đến Đức-Phật ”. 




38 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ông Bà-la-môn đem 1 tấm kambala đến 
Gandhakuti, làm trần che phía trên chỗ giường nằm 
cúng dường đến Đức-Phật. Còn lại 1 tấm kambala, 
ông làm trần che phía trên chỗ vị tỳ-khưu ngồi độ 
vật thực trong nhà của ông. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala 
ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn 
lên trần, thấy tấm kambala, Đức-vua nhớ tấm 
kambala ấy, nên bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ai là người làm trần 
nhà bằng tấm kambala này cúng dường đến Ngài? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Vương! Bà-la-môn tên CũỊekasãtaka 
làm cúng dường đến Như-Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: “ông Bà- 
la-môn này tôn kỉnh Đức-Thế-Tôn giong như ta tôn 
kính 

Đức-vua Pasenadi Kosala trayền lệnh ban cho ông 
bà-la-môn một trăm thứ mà mồi thứ có 4 nhu sau: 

4 con voi, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người 
đàn ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng để thâu 
thuế, 4000 Kahãpana, v.v... 

Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 

Chư tỳ-khưu đàm đạo tại hội trường rằng: 
“Phước-thiện của ông bà-la-môn CũỊekasãịaka thật 
là phi thường! Chỉ có trong thời gian ngan, phước- 




39 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 
thiện ấy cho quả tất cả mọi thứ mà môi thứ có 4. 
Phước-thiện của ông tạo nơi Đức-Thế-Tôn, nên 
cho quả báu ngay trong ngày hôm ấy 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội trường, truyền 
hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang ngồi đàm đạo 
về chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện 
ông bà-la-môn CũỊekasãịaka tạo phước-thiện bố- 
thí và quả báu của phước-thiện như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Neu bà-la-môn CũỊekasãịaka 
ẩy có khả năng cúng dường đến Như-Lai trong 
canh đầu đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ mà 
môi thứ có 16. 

Neu bà-la-môn ẩy có khả năng cúng dường đến 
Như-Lai trong canh giữa đêm thì ông sẽ được tất 
cả mọi thứ mà môi thứ có 8. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông bà-la-môn ấy 
không có khả năng cúng dường được, mãi cho đến 
canh chót, ông mới cúng dường đến Như-Lai, nên 
ông được tất cả mọi thứ mà môi thứ chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn 
tạo phước-thiện, thì thí-chủ nên làm ngay khỉ ẩy, 
không nên để đại-thiện-tâm ấy diệt mất. 

Neu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí chậm chạp 
thì có được quả báu chậm chạp và bị giảm sút. 




40 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm 
muốn tạo phước-thiện bố-thí thì nên làm ngay tức 
khắc khi ấy, nếu để chậm chạp thì tham-tâm bủn 
xỉn keo kiệt dễ phát sinh làm ngăn cản việc tạo 
phước-thiện bố-thí ấy. 

Đức-Phật thuyết dhammapadagãthã thứ 116 rằng: 

“Abhittharetha kalyãne, pãpã cittatn nivãraye. 

Dandhatn hi karato punnam, pãpasmim ramatĩ 
mano 

Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 

mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 

thì ác-tâm có cơ hội phát sinh. 

Ác-tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. 

Đe mọi phước-thiện tăng trưởng nhiều, quả báu 
của phước-thiện vô lượng, khi thí-chủ phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch trong mỗi 
phước-thiện, nên mau lẹ tạo phước-thiện, không 
nên chần chừ, do dự, không để cho ác-tâm có cơ 
hội phát sinh làm cản trở phước-thiện ấy, thí-chủ 
nên nghĩ rằng: 

“Aharỵi pure! Aharỵi pure! ” 

- Ta là người trước tiên! Ta là người trước tiên! 

Sau khi thuyết pháp xong, Đức-Thế-Tôn thuyết 
về tứ Thánh-đế tế độ chư tỳ-khưu. Khi ấy, có nhiều 
vị chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh- quả và Niết-bàn, trở thành bậc 




Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina _ 41 

Thánh-nhân tùy theo các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
môi vị thanh-văn đệ-tử. 

Sự thật, nếu thí-chủ nào là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có cơ hội tạo phước-thiện bo-thỉ, thì đó là 
dịp may đoi với thí-chủ ấy, bỏd vì thí-chủ có nhận 
thức đúng đắn rằng: 

“Tiền của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay 
ta đang có quyền sở hữu tạm thời tiền của ẩy, nếu 
ta biết sử dụng tiền của tạm thời ẩy đem tạo 
phước-thiện bo-thỉ, thì chỉnh phước-thiện ẩy thuộc 
về đại-thiện-nghiệp trở thành của riêng ta, có tính 
chất vĩnh cửu đổi với ta. Chỉnh đại-thiện-nghiệp 
bo-thí ẩy sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô sổ kiếp vị-lai 

* 8 quả báu của phước thiện bố thí vải 

Trong bộ Apãdãna, sự tích Ngài Đại Trưởng 
Lão Pilindavaccha^^^ là bậc Thánh A-ra-hán có tứ 
tuệ phân tích, tám pháp giải thoát (vimokkha), lục 
thông. Ngài là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của 
Đức Phật Gotama, có đức hạnh đặc biệt xuất sắc 
làm hài lòng hoan hỷ nhiều chư thiên hơn các bậc 
Thánh Thanh Văn khác. Ngài nhớ lại những tiền 
kiếp của mình đã từng làm phước thiện bố thí 
những thứ nào và quả báu của thứ ấy ra sao. 


^ Bộ Apadana, sự tích Pilindavacchatherapadana. 




42 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Trong phần này xin trích dẫn về phước thiện bố 
thí dâng vải và quả báu của phước thiện dâng vải 
(dussãnisamsa). Ngài Đại Trưởng Lão dạy rằng: 

“Dussãni Sugate datvã, 

Samghe ganavaruttame, 
atthãnisamse anubhomi. 

Kammãnucchavike mama... 

Tôi đã cung kỉnh cúng dường những tẩm vải, 
đến Đức Phật cùng chư Đại đức Tăng cao thượng. 
Tôi hưởng được tám quả báu của phước thiện ẩy, 
tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo như: 

- Tôi là người có màu da óng ánh như vàng, 

- Bụi bặm dơ dáy không thế bám vào thân, 

- Có hào quang sáng ngời lan tỏa xung quanh, 

- Có ánh sáng đặc biệt hơn các chư thiên khác. 

- Thân hình của tôi rất xinh đẹp, mềm mại. 

• Kiếp tử sinh luân hồi của tôi: 

- Có một trăm ngàn tẩm vải màu trắng, 

- Có một trăm ngàn tẩm vải màu vàng, 

- Có một trăm ngàn tẩm vải màu đỏ. 

Như vải lụa, vải gấm, vải bông, vải len, 

Mà tôi có được trong khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu của phước thiện bo thỉ vải, 

Mà tôi đã làm trong kiếp quá khứ. 

Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha thuật lại 
thiện nghiệp bố thí vải và 8 quả báu của nghiệp ấy. 


^ Bộ Apadana, sự tích Pilindavacchatherapadana. 




43 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 

Trong buổi lễ dâng y có dâng thêm cái bát (dùng 
cho vị sa di, tỳ khưu đi khất thực). 

• Neu người thí chủ làm phước thiện dâng cái 
bát thì có quả báu như thế nào? 

Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha dạy rằng: 

“Tôi đã cung kỉnh cúng dường bát, 
đến Đức Phật cùng chư Đại đức Tăng cao 
thượng, 

Tôi hưởng được mười quả báu của phước thiện ẩy, 
Tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo như: 

- Tôi thường dùng vật thực trong chén đĩa, 
Bằng vàng, bằng ngọc mani, bằng bạc,... 

- Tôi là người không gặp điều nguy hiếm, 

- Không có điều rủi ro tai hại. 

- Được nhiều người cung kỉnh. 

- Tôi là người có đầy đủ cơm, nước, y phục, và 
mọi thứ đồ dùng. 

- Tài sản của tôi không gặp tai họa nào làm hư 
mất. 

- Tôi là người có tâm định vững chắc. 

- Tôi luôn luôn thích trong chánh pháp. 

- Tôi là người ít phiền não. 

- Nay tôi không còn phiền não trầm luân (Ngài 
là bậc Thánh A-ra-hán). 

Những quả báu, ân đức ẩy theo tôi trong các cõi 
trời, cõi người không bao giờ tách rời, như bóng 
không bao giờ tách rời khỏi cây. 




44 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Trong thời kỳ Đức Phật đang còn trên thế gian, 
một số người nam xin Đức Phật cho phép xuất gia 
trở thành tỳ khưu, Ngài cho phép xuất gia trở thành 
tỳ khưu bằng cách truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu! Svãkkhato dhammo cara brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya 

“Con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ 
khưu theo ỷ nguyện! Chảnh pháp mà Như Lai đã 
thuyết hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối; 
con hãy nên cố gắng tinh tẩn thực hành phạm hạnh 
cao thượng đế chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A- 
ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, đế chẩm dứt sự 
kho tử sinh luân hồi 

Sau khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay 
tức thì người nam ấy (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại 
đạo...) trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật 
dụng cần thiết của tỳ khưu (3 y + 1 bát + 1 dây 
thắt lưng + 1 dao cạo + 1 ong kim chỉ + 1 đồ lọc 
nước) được thành tựu do quả của phước thiện bố 
thí của người ấy ịiddhimayapattacĩvara). Vị tỳ 
khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, ngũ căn thanh 
tịnh nhu một vị tỳ khưu có 60 hạ. Nhưng cũng có 
trường hợp, người nam sau khi lắng nghe Đức Phật 
thuyết pháp, ngay tại noi ấy, chứng đắc thành bậc 
Thánh nhân, người nam ấy xin Đức Phật cho phép 
xuất gia trở thảnh tỳ khưu, thì Đức Phật truyền hỏi 
người nam ấy có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu 
hay không. Neu người nam ấy chưa đầy đủ 8 thứ 




Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina _^ 

vật dụng của tỳ khưu, thì cần phải đi tìm cho đầy 
đủ mới được phép xuất gia trở thành tỳ khưu. 

Vấn: Fì lý do gì khỉ người nam xỉn Đức Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu, có một số 
người nam được Đức Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ khim hằng cách truyền dạy: “Ehi 
Bhikkhu!”, còn có một số người nam khác, Đức 
Phật hỏi người nam ấy có đầy đủ 8 thứ vật dụng 
của tỳ khưu hay không. Neu người ẩy chưa đầy đủ 
8 thứ vật dụng ẩy thì cần phải đi tìm cho đầy đủ 
mới được phép xuất gia trở thành tỳ khưu? 

Đáp: Mỗi khi Đức Phật cho phép người nam 
nào xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách truyền 
dạy “Ehi Bhikkhu!”, Đức Phật xem xét tiền kiếp 
của người nam ẩy đã từng làm phước thiện bo thỉ 
tam y (y 2 lớp, y vai trái và y nội), bát và các thứ 
vật dụng cần thiết của tỳ khưu đến chư tỳ khưu 
trong thời kỳ Đức Phật quá khứ hay không, và tiền 
kiếp người nam ẩy có phát nguyện xuất gia trở 
thành tỳ khưu bằng cách ‘Ehi Bhikkhu!” hay 
không. Neu người nam ẩy có đủ điều kiện như vậy, 
thì Đức Phật mới truyền dạy ‘Ehi Bhikkhu! ”. Sau 
khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, tức thì người 
nam ẩy (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo...) trở thành tỳ 
khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu được 
thành tựu do quả phước thiện của người ẩy 
(iddhimayapattacĩvara). 

Còn người nào trong tiền kiếp không từng làm 
phước bo thỉ 8 thứ vật dụng của tỳ khim và cũng 




46 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


không từng phát nguyện xuất gia trở thành Tỳ khim 
bằng cách “Ehi Bhikkhu!”, thì Đức Phật không thế 
truyền dạy “Ehi Bhikkhu!” được. 

Trong thời kỳ Phật giáo hiện đang còn tồn tại 
trên thế gian, chư tỳ khưu hiện đang còn tồn tại, đó 
là một co hội tốt hiếm có, cũng rất hy hữu để cho 
những thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
có dịp tốt làm phước bố thí cúng dường tam y, bát 
và các thứ vật dụng đến chư tỳ khưu Tăng, rồi phát 
nguyện kiếp sau gặp Đức Phật xin xuất gia trở 
thành tỳ khưu theo cách ‘Ehi Bhikkhu!”. Nhất là 
trong dịp lễ dâng y kathina thì lời phát nguyện của 
mình sẽ thảnh tựu như ý, bởi vì buổi lễ dâng y 
kathina có nhiều phước thiện lớn lao vô lượng 
không sao kể được. Chắc chắn sẽ thành tựu nhu ý. 

Đe thảnh tựu phước thiện bố thí, thì cần phải hội 
đầy đủ những nhân tố cần thiết như: 

- Vật thi phải được phát sinh một cách hoàn toàn 
trong sạch. 

- Thi chủ có tác ý thiện tâm (cetanã) hoàn toàn 
trong sạch. 

- Bậc thọ thi là người có giới đức hoàn toàn 
trong sạch, hành thiện pháp cao thượng. 

Khi đã thảnh tựu phước thiện bố thí rồi, thí chủ 
có được nhiều phước thiện thanh cao, cho nên thí 
chủ phát nguyện như thế nào, do nhờ năng lực thiện 
nghiệp ấy cho quả đem đến thành tựu quả báu như 
thế ấy. Cũng nhu người đã cố gắng tinh tấn làm 




47 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 

công việc lớn lao, có được nhiều tiền của; người ấy 
muốn mua sắm thứ gì, thì cũng được như ý. 

Trong các buổi lễ làm phước thiện bố thí các thứ 
vật dụng (không phải pháp thí) thì chỉ có lễ làm 
phước thiện dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa là 
cao quý hơn cả, và quả báu của lễ dâng y kathina 
cũng phong phú vô lượng không sao kể xiết. 

2- Quả báu của lễ dâng y kathina 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, cung 
kính làm lễ dâng tấm y kathina đến chư tỳ khưu 
Tăng (samghikadãna) đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa tại một ngôi chùa, hoặc một nơi thanh 
vắng trong rừng núi, hang động, v.v... Đó là một cơ 
hội tốt rất hiếm có, rất đặc biệt, thật vô cùng hy hữu. 
Bởi vì chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa tại một nơi nào, chư tỳ khưu Tăng 
tại nơi ấy chỉ được phép thọ nhận tấm y kathina của 
thí chủ một lần duy nhất trong ngày hôm ấy, trong 
mùa lễ dâng y kathina ấy mà thôi. Cho nên, quả báu 
của buổi lễ dâng tấm y kathina rất đặc biệt hơn quả 
báu của các buổi lễ làm phước thiện bố thí cúng 
dường khác đến chư tỳ khưu Tăng. 

Đức Phật thuyết giảng bài pháp Pakinnaka- 
desanã so sánh quả báu của một lần làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng như sau: 

“Yãva akaỉniưthã devã, 

Suvannarn rajatam bahum. 




48 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Nãnãratanarãsim ca, 

Dade samghassa sabbadã. 
Ekakathinadãnassa, 

Kalam nagghati soỉasim. 

Satam hatthi satam assã, 

Satatn assatarĩ rathã. 

Satam kannãsahassãni, 

Ẵmuttamanikunậalã. 

Ekakathinadãnassa, 

Kalam nagghati soỊasim. 
Yatthake ca parikkhãre, 

Dade samghassa sabbadã. 
Ekakathinadãnassa, 

Kalam nagghati soỉasim. 

Caturãsĩtisahasse, 

Kãrãpetvãna vihãre. 

Pallanke ratanamaye, 

Dade samghassa sabbadã. 

Tam tarn dãnam mahãpphalam, 
Vipulam sukhadãyakam. 
Ekakathinadãnassa, 

Kalam nagghati soỊasim. 

Suvannamayapãsãdam, 
Ratanavỉcỉttam katvã. 

Uddham yãva akaniịthã, 

Dade samghassa sabbadã. 
Tampi dãnatn mahãpphalam, 
UỊãram sukhakãranam. 
Ekakathỉnadãnassa, 




49 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina _ 

Kalam nagghati soỊasim. 

Yasmã cãpattim nãseti, 

Bhikkhũnam kathinadãnam. 

Tasmã tatn sabbadãnehi, 

Atidãnam vuttatn may ã. 

Tasmã hi panậito poso, 

Sampassam sukhamattano. 

Sammate kathinakhette, 

Dade samghassa kathinam ... 

Ý nghĩa bài pháp: 

Này các hàng Thanh Văn đệ tử ! 

Các con lẳng nghe quả báu một lần 
Dâng y ka-thi-na đến chư Tăng. 

Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Nhiều vàng bạc và các thứ châu báu, 

Chat cao từ cõi người đến cõi trời, 

Phạm thiên sắc giới sắc cứu cánh thiên, 
Không bằng quả báu một phần mười sảu,^^^ 
Của một lần dângy ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Mỗi ngày có được trăm con voi quỷ, 

Trăm con ngựa quỷ, trăm xe ngựa quỷ, 

Trăm ngàn cô gái đeo bông tai ngọc, 

Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dângy ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ. 


' Tipitakapakiụụakadipam. 

SoỊasirụ còn có nghĩa 1 phân 256. 




50 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Những thứ vật dụng dù nhiều bao nhiêu, 
Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dângy ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Xây tám mươi bon ngàn ngôi chùa lớn, 

Làm pháp toà bằng các thứ châu báu, 

Rồi hằng ngày cúng dường đến chư Tăng, 
Sự cúng dường ẩy có quả báu lớn, 

Thật vĩ đại, cho quả được an lạc, 

Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dângy ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Lâu đài bằng vàng và các châu báu, 

Cao đến cõi trời sẳc cứu cánh thiên, 

Sự cúng dường ẩy có quả báu lớn, 

Thật vĩ đại, là nhân sanh sự an lạc, 

Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dângy ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Bởi vì lễ dâng y ka-thi-na, 

Đen chư Tăng đã an cư nhập hạ, 

Tỳ khưu thọ y, chư Tăng hoan hỷ, 

Được hưởng quả báu 4 giới không phạm, 
Suốt thời gian hưởng quả báu dâng y. 

Vì vậy, Như Lai dạy các con rằng: 

Phước dângy ka-thi-na cao quý, 

Hơn tẩt cả mọi phước bo thỉ khác, 




51 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 
Cho nên người có trí tuệ quán xét, 

Sự lợi ích sự an lạc của mình, 

Trong mùa lễ dângy kathina, 

Nên làm lễ dâng y kathina, 

Đen chư tỳ khưu Tăng đã an cư, 

Nhập hạ trong suốt 3 tháng mùa mưa. 

Nhận xét về phước thiện và quả báu của lễ dâng y 
kathina 

Sở dĩ quả báu của lễ dâng y kathina đặc biệt hơn 
tất cả mọi quả báu của phước thiện bố thí khác, là 
vì lễ dâng y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, do bởi đại thiện tâm hợp với trí tuệ 
hiểu biết rõ phước thiện dâng y kathina là cao quý, 
và quả báu của lễ dâng y kathina là cao quý, không 
do một vị tỳ khưu nào động viên khuyến khích làm 
lễ dâng y kathina. 

Lễ dâng y kathina chỉ có trong Phật giáo mà thôi, 
không có ngoài Phật giáo. Nơi nào có chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, thì 
nơi ấy, thí chủ mới có cơ hội làm lễ dâng y kathina 
đến chư tỳ khưu Tăng ấy. Thí chủ có thể làm lễ 
dâng y kathina được một tháng trong một năm, kể từ 
ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 là hết 
hạn mùa dâng y kathina. Và tại mỗi nơi mà chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, chỉ được phép thọ nhận y kathina của thí chủ 
một lần duy nhất trong một ngày ấy mà thôi; hay nói 
cách khác, trong một năm chỉ có 1 tháng, trong 1 




52_ LỄ DẰNG Y KATHINA 

tháng chỉ có 1 ngày, trong 1 ngày chỉ có 1 lần duy 
nhất tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng ấy được phép thọ 
nhận y kathina của thí chủ một lần duy nhất trong 
mùa lễ dâng y kathina mà thôi. 

Neu tỳ khưu bị đứt hạ, tỳ khưu an cư nhập hạ 
sau kể từ ngày 16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 
10, tỳ khưu không an cư nhập hạ tại một nơi nào, 
tỳ khưu an cư nhập hạ từ một nơi khác đến nơi 
này,... thì tất cả những vị tỳ khưu ấy không được 
phép thọ nhận y kathina của thí chủ, không hưởng 
đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, mà chỉ được phép thọ nhận y thường dùng 
mà thôi. 

Do đó, cơ hội tốt để làm lễ dâng y kathina là một 
điều rất hiếm có, rất hy hữu. Có khi thí chủ phải 
chờ đợi qua thời gian lâu, mới có được cơ hội tốt 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. 

Còn các buổi lễ làm phước thiện bố thí khác, thí 
chủ có thể làm bao nhiêu lần trong một năm, trong 
một tháng, trong một ngày không bị giới hạn. Cho 
nên, làm lễ dângy kathina dù chỉ một lần cũng thật 
là cao quý hơn các buổi lễ làm phước thiện bố thí 
khác gấp bội lần không thể so sánh được. 

Đối với chư tỳ khưu Tăng, sau khi đã làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng, tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, chính lễ thọ y kathina của chư Tăng ấy 
có một oai lực phi thường, hộ trì cho chư tỳ khưu 




53 


Bố Thí Của Bậc Thiện Trí 

không bị phạm 4 giới mà Đức Phật đã chế định và 
ban hành đến chư tỳ khưu Tăng, trong suốt thời 
gian hưởng đặc ân 5 quả báu của y kathina, cho 
đến ngày rằm tháng 2 mới hết hạn. 

Bố Thí Của Bậc Thiện Trí 

Đối với thí chủ, buổi lễ dâng y kathina thuộc 
YC sappurísadãna : Phước thiện bố thí cúng dường 
của bậc thiện trí, gồm đủ 5 chi pháp như sau: 

1- Saddhadãna: Bậc thiện trí bố thí có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp. 

Bố thí với đức tin này có quả báu giàu sang phú 
quý và đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp, đáng 
chiêm ngưỡng. 

2- Sakkaccadãna: Bậc thiện trí bố thí với sự 
cung kính và vật thí phát sinh một cách trong sạch. 

Bố thí với sự cung kính có quả báu giàu sang 
phú quý và đặc biệt nhất là toàn thể gia đình vợ 
con, tôi tớ, bà con, bạn bè, thuộc hạ... cả thảy đều 
ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy. 

3- Kãladãna: Bậc thiện trí bố thí đúng thời, 
đúng lúc như trong buổi lễ dâng y tắm mưa, dâng y 
kathina, bố thí đến tỳ khưu khách, tỳ khưu đi xa, tỳ 
khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát... 

Bố thí cúng dường đúng thời, đúng lúc có quả 
báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là có quả 
báu tốt lảnh từ thuở ấu niên cho đến lão niên, có 



54 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


những vật mà người khác khó có, được những vật 
mà người khác khó được... 

4- Anuggahadãna: Bậc thiện trí bố thí với tâm tế 
độ người thọ thí. 

Bố thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú 
quý và đặc biệt nhất là quan tâm đến sự hưởng thụ 
của cải cho được an lạc. 

5- Anupahaccadãna: Bậc thiện trí bố thí không 
làm khổ mình, không làm khổ người. 

Bố thí không làm khổ mình, không làm khổ 
người có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt 
nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa 
thiêu hủy, không bị nước lụt cuốn trôi, không bị kẻ 
trộm cướp chiếm đoạt, không bị Đức vua tịch thu, 
không bị người không ưa thích tranh giành. 

Trong kinh Sappurisadãnasutté^^ Đức Phật dạy: 

- Này chư Tỳ khim, bậc thiện trí làm phước thiện 
bo thỉ bằng đức tin trong sạch sẽ được quả báu 
nhiều tiền của, giàu sang phú quỷ và đặc biệt là 
người có sắc thân rất xinh đẹp, có làn da mịn màng 
trắng trẻo, sạch sẽ, đáng đế cho mọi người ngưỡng 
mộ. 

- Bậc thiện tri làm phước thiện bo thỉ bằng sự 
cung kính sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu 
sang phú quỷ và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm 


' Aủguttaranikaya, phần 5 chi, kinh Sappurisadanasutta. 




Bố Thí Của Bậc Thiện Trí _^ 

công, bè bạn, v.v... đều lẳng nghe và cung kỉnh 
vâng lời làm theo lời khuyên dạy. 

- Bậc thiện trí làm phước thiện bo thỉ hợp thời, 
hợp lúc sẽ được quả báu nhiều tiền của, giàu sang 
phú quỷ và đặc biệt khi cần có thứ gì sẽ có được 
thứ ẩy theo sự mong muốn của mình. 

- Bậc thiện trí làm phước thiện bổ thí với tâm tế 
độ người thọ thỉ sẽ được quả báu nhiều tiền của, 
giàu sang phủ quý và đặc biệt là người ẩy thường 
quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đầy đủ sung 
túc ngũ trần. 

- Bậc thiện trí làm phước thiện bo thỉ không 
làm khố mình và người sẽ được quả báu nhiều 
tiền của, giàu sang phú quỷ và đặc biệt tất cả của 
cải tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước 
lụt, trộm cướp, vua tịch thu và kẻ không ưa thích 
phá hoại. 

- Này chư Tỳ khưu đó là 5 cách tạo phước thiện 
bo thỉ của bậc thiện trí và quả báu của nó. 

Kathina có nghĩa là “vững chắc ” thì quả báu của 
lễ dâng y kathina cũng có tính chất đặc biệt hơn các 
quả báu của các phuớc thiện bố thí khác đó là “vững 
chắc ”, bền vững lâu dài, có đầy đủ 5 quả báu: 

- Ẫyu: Sống lâu. 

- Vanna: Có sắc đẹp đáng chiêm nguỡng. 

- Sukha: Thân và tâm đuợc an lạc. 

- Bala: Thân và tâm có sức mạnh. 



56 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


- Paũũa: Có trí tuệ sáng suốt. 

Những quả báu này đuợc vững chắc, bền vững 
từ thời ấu niên, trung niên cho đến lão niên, và tất 
cả các tài sản sự nghiệp cũng đuợc vững chắc, bền 
vững, không bị hủy hoại, không bị thiệt hại do lửa 
thiêu hủy, do nuớc lụt cuốn trôi, do bọn trộm cuóp 
chiếm đoạt, do Đức vua tịch thu,... 

Lễ dâng y kathina có tính chất đặc biệt hơn tất 
cả phuớc thiện bố thí khác đó là: Co hội tốt để thí 
chủ tạo đuợc phước duyên sâu sắc nhất trong Phật 
giáo. Chính do nhờ phuớc duyên này hỗ trợ cho thí 
chủ dễ phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, và thí chủ có 
thể phát nguyện đuợc xuất gia theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhuỉ” trong thời vị lai. Khi gặp Đức Phật, nếu 
hậu thân của thí chủ muốn xuất gia trở thảnh tỳ 
khuu, Đức Phật cho phép xuất gia tỳ khuu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu!”: Con hãy lại đây! Con trở 
thành tỳ khưu theo ý nguyện.. . Ngay khi Đức Phật 
truyền dạy dứt câu, vị ấy trở thành tỳ khuu có đầy 
đủ 8 thứ vật dụng đó là y 2 lớp, y vai trái, y nội, 
bát, dây thắt lung, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ 
lọc nuớc; những thứ ấy đuợc thành tựu do quả 
phuớc nhu thần thông, vị tân tỳ khuu liền có Tăng 
tuớng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh nhu một vị 
Đại đức có 60 tuổi hạ. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có nhiều vị 
tỳ khuu đuợc Đức Phật cho phép xuất gia trở thảnh 
tỳ khuu bằng cách gọi ‘Ehi Bhikkhu!”, đó là 
những vị tỳ khuu mà trong kiếp quá khứ, quý Ngài 




Bố Thí Của Bậc Thiện Trí _^ 

đã từng dâng y, bát, các thứ vật dụng đến cá nhân 
tỳ khưu, hoặc đến chư tỳ khưu Tăng, nhất là có cơ 
hội đã từng làm lễ dâng y kathina và đã từng phát 
nguyện rằng: 

“Do năng lực phước thiện dâng y kathina này, 
kiếp sau sẽ gặp Đức Phật và được Ngài cho phép 
xuất gia trở thành Tỳ khim hằng cách gọi “Ehi 
Bhikkhu! 

Khi thí chủ có nhiều phước thiện dâng y kathina 
cùng với lời phát nguyện thì sẽ được thành tựu như 

ý- 



58 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Phần Nghi Lễ Dâng Y Kathỉna Của Thí Chủ 

* Tổ chức lễ dâng y kathina 

Tại mỗi ngôi chùa, nơi có thí chủ làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa, buổi lễ dâng y kathina 
thường được tổ chức rất long trọng như một ngày 
lễ hội trong chùa. Những thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có cơ hội tốt rất hiếm có được làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa xong. Đó là một dịp may, 
một vinh hạnh lớn lao đối với thí chủ. 

Trong thời nay, phần đông thí chủ không dâng 
vải may y kathina (kathinadussa), mà đã may thảnh 
tấm y sẵn, rồi làm lễ kính dâng y kathina (kathina- 
cĩvara) đến chư tỳ khưu Tăng tại một ngôi chùa, 
hoặc một nơi rừng núi, hang động,... Như vậy, tất 
cả chư tỳ khưu Tăng không phải vất vả lo may tấm 
y cho xong trong ngày hôm ấy, để cho vị tỳ khưu 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

* Nghi thức - Lòi cảm tưởng 

Sau khi các Phật tử, cận sự nam, cận sự nữ, lễ 
bái Tam Bảo, kính xin thọ trì phép Tam quy và ngũ 
giới hoặc bát giới xong, trước sự hiện diện của chư 
tỳ khưu Tăng, một thí chủ thay mặt tất cả các thí 
chủ bạch với chư tỳ khưu Tăng rằng: 

“Kính bạch chư Đại đức Tăng, tất cả chúng con 
hết lòng thành kỉnh đảnh lễ chư Đại đức Tăng, 




Phần Nghi Lễ Dâng Y Kathina Của Thí Chủ _^ 

kính xin quỷ Ngài cho phép con thay mặt các thỉ 
chủ nói lên cảm tưởng của chúng con. 

Đức Phật dạy: “Buddhuppãdo dullabho 
ỉokasmitn ” Đức Phật Chánh Đắng Giác xuất hiện 
trên thế gian này là một điều khó được, rất hiếm 
có, thật vô cùng hi hữu. Cũng như vậy, Đức Pháp 
Bảo, Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian này 
cũng là điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hi 
hữu. Như vậy, lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu 
Tăng cũng phải là điều khó được, rất hiếm có, thật 
vô cùng hi hữu. Mà chỉnh hôm nay, tất cả chúng 
con có cơ hội tốt, một dịp may hiếm có, một vinh 
hạnh lớn lao, được làm buốỉ lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa tại . ^^^này. 

Tất cả chúng con thành kỉnh tri ân sâu sắc chư 

tỳ khưu Tăng tại . ^^^và chư Đại đức Tăng đã 

đến tham dự buốỉ lễ dâng y kathina, theo sự thỉnh 
mời của chúng con. 

Kỉnh thưa quỷ Ngài, tuy Phật giáo vẫn lưu 
truyền trên thế gian, chư tỳ khưu Tăng vẫn còn 
hiện hữu, nhưng không phải có mặt khắp mọi nơi. 
Cho nên chúng con phải chờ đợi qua một thời gian 
lâu, mãi đến hôm nay, tất cả chúng con mới có 
được cơ hội tốt, một dịp may hiếm có, một vinh 
hạnh lớn lao được làm buoi lễ dâng y kathina đến 

chư tỳ khưu Tăng tại . Bởi vì, trong một năm 

có 12 tháng, chỉ có một tháng, tất cả chúng con có 


1,2,3 ộ -pỳ Tăng đã an cư nhập hạ. 






60 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

Cơ hội tốt, có duyên lành làm buối lễ dâng y 
kathina. Trong một thảng có 30 ngày, tại 

. này, tất cả chúng con chỉ có một ngày 

duy nhất này, mà trong ngày này có 24 giờ, tất cả 
chúng con chỉ có được giờ này là giờ làm buoi lễ 
dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng mà thôi. Như 
vậy, tất cả chúng con không hoan hỷ làm sao được! 
Thật ra chúng con vô cùng hoan hỷ! Và chúng con 
vô cùng biết ơn chư tỳ khưu Tăng đã dành cho tất 
cả chúng con nguồn phước thiện vô lượng, niềm 
hạnh phúc vô biên này. Cho nên chúng con không 
tìm thấy có danh từ ngôn ngữ nào diễn tả được. Tất 
cả chúng con thành kỉnh đảnh lễ chư Đại đức Tăng 
với tất cả tẩm lòng tôn kỉnh và tri ân của chúng 
con. Tiếp theo chúng con xin phép làm buối lễ 
dâng y kathina”. 

Người thí chủ thay mặt tất cả các thí chủ, hai tay 
nâng tấm y kathina (kathinacĩvara) hướng dẫn tất 
cả các thí chủ khác đồng thanh đọc bài dâng y 
kathina cùng với các thứ vật dụng được phát sinh 
cùng trong lễ dâng y kathina ấy. Tấm y kathina 
cùng tất cả các thứ vật dụng đều kính dâng đến chư 

tỳ khưu Tăng tại.^^^bằng tiếng PãỊi và dịch 

ra tiếng Việt như sau: 

* Lòi dâng y kathina (Kathinacĩvaradãna) 

Mayatn Bhante, samasaddhã samachandã sama- 
cittã sahgamma, Buddha, Dhamma, Sanghahceva 


Tên chồ ở mà chư Tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ. 






Phần Nghi Lễ Dâng Y Kathina Của Thí Chủ _M 

kammam kammaphalanca saddahitvã, sarnsãravat- 
ịadukkhato mocanatthãya, Nibbãnassa sacchi- 
karanatthãya, imaỉn saparivãram kathinacĩvararn 
“Viên Không araiíne bhikkhusamghassa 
sakkaccatn dema, kathinatn attharituỉn. 

Sãdhu no Bhante, bhikkhusatngho imatn 
saparivãram kathinacĩvamỉn paịigganhãtu, 
patigganhitvã ỉmỉnã kathinacĩvarena kathinarn 
attharatu, amhãkatn dĩghamttatn atthãya, hitãya, 
sukhãya. 

Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lòd hoan 
hỷ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

Ý nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại đức Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con cỏ đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, đế giải 
thoát kho tử sinh luân hồi. Cho nên, tất cả chúng 
con thành kỉnh làm lễ dâng y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại “Núi rừng 
Viên Không 


' Tên ngôi chùa đang làm lễ. ớ đây, ví dụ núi rừng Viên Không 
đọc là “Viên Không aranne”, hoặc Tố đình Bửu Long thì đọc “Bửu 
Long ãrãme”. 

^ Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ví dụ, ở đây là núi rừng Viên Không. 




62 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Kỉnh bạch chư Đại đức Tăng, kỉnh xỉn quỷ Ngài 
từ bi tế độ thọ nhận y kathina cùng với các thứ vật 
dụng này, khi quỷ Ngài thọ nhận xong, xin quỷ 
Ngài làm lễ thọ y kathina với tẩm y này, đế cho tất 
cả chúng con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài. 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Một thí chủ thay mặt toàn thể thí chủ tự tay đem 
tấm y kathina dâng đến chư tỳ khưu Tăng; vị Đại 
Trưởng Lão thay mặt chư Tăng thọ nhận tấm y 
kathina để làm lễ thọ y kathina đúng theo luật của 
Đức Phật đã ban hành. 

* Phát nguyện - Hồi hướng 

Sau khi những thí chủ dâng tấm y kathina cùng 
với những thứ vật dụng đến chư tỳ khưu Tăng 
xong, trở về chỗ ngồi, hướng dẫn mọi người thảnh 
tâm phát nguyện rằng: 

Idam me kathinadãnam ãsavakkhayãvaham 
hotu. 

Nguyện cầu phước thiện dâng y kathina này, 
dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Đạo, 
A-ra-hán Thánh Quả, diệt tận được mọi phiền não 
trầm luân. 

Idam no nãtinaỉn hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Cầu mong phước thiện dângy kathina thanh cao 
này được thành tim đến thân bằng quyến thuộc của 




Phần Nghi Lễ Dâng Y Kathina Của Thí Chủ _^ 

tẩt cả chúng con, cầu mong cho những thân bằng 
quyến thuộc được thoát khỏi cảnh khố, được an lạc 
lâu dài. 

ỉmatn punnabhãgatn mãtã-pitu-ãcariya-nãti- 
mittãnanceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi 
te punnapattiỉn laddhãna, sukhỉtã hontu. 

Chúng con thành tâm chia phần phước thiện dâng 
y kathina thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tố, 
thân bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng 
sinh đồng nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoan 
hỷ thọ hưởng phần phước thanh cao này rồi, được 
thoát khỏi mọi cảnh khố, được an lạc lâu dài. 

Người thí chủ thay mặt thưa rằng: 

- Kỉnh thưa tất cả quỷ vị, phần phước thiện của 
lễ dâng y kathina của tất cả chúng ta được thành 
tựu mỹ mãn, về phần vật thỉ, tuy kẻ ít người nhiều, 
song về phần phước thiện buối lễ dâng y kathina 
thanh cao, tất cả chúng sanh nói chung, mỗi người 
trong chúng ta nói riêng, phước thiện đồng đều 
nhau cả thảy. 

Kỉnh xin quỷ vị đong nói lời hoan hỷ (3 lần) 

Sãdhu! Sãdhu! Anumodãmal. 

Lành thay! Lành thay! Tất cả chúng ta đồng 
hoan hỷ phước thiện lễ dâng y kathina của ngày 
hôm nay! 

(Xong phần nghi lễ dâng y kathina của tất cả 
các thỉ chủ) 



64 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina 

Của Chư Tăng 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ tại 
một ngôi chùa hoặc nơi núi rừng, hang động, đang 
tụ họp tại sĩmã. 

Sau khi tất cả các thí chủ đọc bài lễ dâng y 
kathina xong, người thí chủ thay mặt toàn thể thí 
chủ đem tấm y kathina đến gần vị Đại đức khoảng 
cách trong hatthapãda^^\ cung kính dâng tận tay vị 
Đại đức ấy. Vị Đại đức thay mặt chư tỳ khưu Tăng 
thọ nhận tấm y kathina của thí chủ, đúng theo 
luật^^^ của Đức Phật đã chế định. Sau khi thọ nhận 
tấm y kathina xong, Ngài Đại đức đem tấm y vào 
trình giữa chư tỳ khưu Tăng. 

Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch do đại thiện tâm họp với trí tuệ của 
thí chủ, hiểu rõ phước thiện thanh cao của lễ dâng 


^ Hatthapada là khoảng cách từ người thí chủ đến chồ ngồi của vỊ 
Đại đức 2 cùi tay và 1 gang, khoảng 1 mét. 

^ Chú ý\ Để buổi lễ thọ y kathina được thành tựu, tấm y kathina mà 
thí chủ chưa kính dâng đến tận tay của vỊ Đại Trưởng Lão. Tỳ 
khim không được đụng chạm đến tấm y kathina ấy và cũng không 
được phép dời tấm y kathina ấy sang chồ khác. Neu vỊ tỳ khưu nào 
có tác ý đụng chạm đến tấm y kathina ấy, vỊ tỳ khưu ấy bị phạm 
giới (durupacinnadukkata). Và nếu vỊ tỳ khim nào có tác ý dời tấm 
y kathina sang chồ khác, vỊ tỳ khưu ấy bị phạm giới (uggahitaka- 
dukkata), tấm y kathina ấy không hợp theo luật. Dù thí chủ dâng 
tấm y kathina ấy đến chư tỳ khim tăng, nhưng vỊ tỳ khưu làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng không thành tựu, bởi vì tấm y kathina 
không còn hợp theo luật. (Căn cứ theo điều giới Dantapona- 
sikkhãpada). 




65 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

y kathina và quả báu cao quý của lễ dâng y kathina. 
Cho nên, tấm y kathina ấy ví nhu từ trên hu không 
rơi xuống giữa chu tỳ khuu Tăng, không dành 
riêng cho một vị tỳ khuu nào cả. 

Thí chủ đã dâng tấm y kathina đến chu tỳ khuu 
Tăng, nhu vậy tấm y kathina ấy là của chu tỳ khuu 
Tăng cả thảy, không phải của cá nhân tỳ khuu nào. 

Theo Tạng Luật mà Đức Phật đã chế định và 
ban hành đến chu tỳ khuu Tăng: Chu tỳ khuu Tăng 
(Bhikkhusamgha) hoặc nhóm tỳ khuu (gaụa- 
bhikkhu) không thể làm lễ thọ y kathina đuợc, Đức 
Phật chỉ cho phép một vị tỳ khuu làm lễ thọ y 
kathina mà thôi. 

* Tuyển chọn tỳ khưu xứng đáng 
làm lễ thọ y kathina 

Tất cả chu tỳ khuu Tăng đã an cu nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mua xong, đang tụ họp có mặt đông đủ 
tại sĩmã, và tấm y kathina đã phát sinh đến chu tỳ 
khuu Tăng rồi, chu tỳ khuu Tăng tuyển chọn vị tỳ 
khuu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chu Tăng. 

Theo luật, tất cả chu tỳ khuu Tăng thuờng dành 
uu tiên cho tỳ khuu có y cũ, y rách, tỳ khuu ấy 
xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chu Tăng, nhu 
chú giải Tạng Luật dạy: 

“Yo idha jinnacĩvaro, tassa dadeyya 


1 2 /-11 /• •o.rri li.T.7-1- 

’ Chú giải Tạng Luật, bộ Mahavagga, phân Kathinakkhandha. 




66 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


“Tại sĩmã, chư tỳ khưu Tăng đang tụ hội đông 
đủ, tỳ khim nào có y cũ, y rách, chư tỳ khưu Tăng 
nên trao tẩm y kathina cho vị tỳ khưu ẩy, đế làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng”. 

Trường hợp tại nơi sĩmã, nếu không có vị tỳ 
khưu nào có y cũ, y rách, thì chư tỳ khưu Tăng nên 
trao tấm y kathina đến bậc Đại Trưởng Lão, bậc 
Đại Trưởng Lão hiểu biết rõ 8 chi pháp xứng đáng 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, như chú giải 
Tạng Luật dạy: 

“Tena hi vuddhassa dadeyya 

“Neu không có vị tỳ khưu có y cũ, y rách thì chư 
tỳ khưu Tăng nên trao tẩm y kathina đến bậc Đại 
Trưởng Lão xứng đáng làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng”. 

Neu trường họp bậc Đại Trưởng Lão không chịu 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng thì chư tỳ khưu 
Tăng trao tấm y kathina đến vị Đại Trưởng Lão bậc 
thấp theo tuần tự, cho đến khi tuyển chọn được một 
vị tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng. 

* 8 Chi Pháp 

Vị tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina cần 
phải hiểu biết đầy đủ 8 chi pháp như trong Tạng 
Luật, bộ Parivãra dạy: 

“Katamehi aịthahahgehi samannãgato puggalo 
bhabbo kathinatn attharitum. Pubbakaranam 
jãnãti, paccuddhãratn jãnãti, adhitthãnaỉn jãnãti, 




Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _ 67 

atthãram jãnãti, mãtikatn jãnãti, paỉibodhatn 
jãnãti, uddhãram jãnãti, ãnỉsarnsarn jãnãti. Imehi 
aịthahangehi samannãgato puggalo bhabbo 
kathinatn attharitum” 

Tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng cần phải biết đầy đủ 8 chi pháp là: 

1- Pubbakaranam jãnãti: Biết công việc ban đầu 
như đo, cắt, may y, nhuộm thành tẩm y xong trong 
ngày, đế làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

2- Paccuddhãram jãnãti: Biết cách xả tẩm y cũ 
của mình. 

3- Adhitthãnaỉn jãnãti: Biết cách nguyện tẩm y 
mới của chư Tăng. 

4- Atthãram jãnãti: Biết cách làm lễ thọ kathina 
của chư Tăng. 

5- Mãtikatn jãnãti: Biết 8 trường hợp mất quả 
báu kathina. 

6- Palibodham jãnãti: Biết 2 cách gắn bó: chỗ ở 
và may y. 

1- Uddhãratn jãnãti: Biết cách tụng 
Nattidutiyakammavãcã xả y kathina cũ. 

Ẫnisamsam jãnãti: Biết rõ 5 quả báu của 
kathina của chư Tăng. 

Tỳ khưu biết rõ đầy đủ 8 chi pháp này, xứng 
đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


' Vinayapitaka, bộ Parivara, phần Pubbakarananidanadivibhaga. 




68 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Phần giải thích 8 chi pháp 

1- Biết công việc ban đầu như đo, cắt, mayy 

Thời xưa, thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, làm lễ dâng vải may y kathina (kathinadussa) 
đến chư tỳ khưu Tăng, cho nên, sau khi thọ nhận 
vải may y kathina xong, chư tỳ khưu Tăng tuyển 
chọn một vị tỳ khưu biết công việc ban đầu may 
thành tấm y. Công việc ban đầu may tấm y không 
phải việc riêng của vị tỳ khưu ấy mà toàn thể chư 
tỳ khưu không ngoại trừ vị nào, đều đến tụ họp 
chung để đo, cắt, may thảnh một tấm y, nhuộm cho 
xong trong ngày hôm ấy, để làm lễ thọ y kathina 
của chư Tăng, không thể để trễ sang ngày hôm sau. 

Thời nay, phần đông thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Tam Bảo, không làm lễ dâng vải may y kathina, 
mà đã may thảnh tấm y, rồi làm lễ dâng y kathina 
(kathinacĩvara) đến chư tỳ khưu Tăng. Cho nên, sau 
khi đã thọ nhận y kathina xong, (toàn thể chư tỳ 
khưu không phải chung lo công việc may thành một 
tẩm y nữa), chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn một vị tỳ 
khưu xứng đáng, rồi hành Tăng sự tụng Nattidutiya- 
kammavãcã trao tấm y kathina của chư Tăng cho vị 
tỳ khưu ấy để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

2- Biết cách xả tấm y cũ của mình 

Thời nay, thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, thường làm lễ dâng tam y: y samghãti, y 
uttarasahga, y antaravãsaka. Neu có đủ 3 tấm y 
này, thì chỉ chọn 1 tấm nào là tấm y để làm lễ thọ y 




Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _^ 

kathina, còn lại 2 tấm khác không phải y kathina, 
mà chỉ là những tấm y quả báu của kathina mà thôi. 

- Neu vị tỳ khuu ấy muốn thọ y kathina của chu 
Tăng với tấm y samghãti, thì phải xả tấm y 
samghãti cũ của mình nhu sau: 

“ỉmatn samghãtỉm paccuddhãrãmi 

(Tôi xin xả bỏ tẩm y sarnghãti này). 

- Neu vị tỳ khuu ấy muốn thọ y kathina của chu 
Tăng với tấm y uttarasaủga, thì phải xả tấm y 
uttarasaốga cũ của mình nhu sau: 

“ỉmatn uttarasangam paccuddhãrãmi 

(Tôi xin xả bỏ tẩm y uttarasanga này). 

- Neu vị Tỳ khuu ấy muốn thọ y kathina của chu 
Tăng với tấm y antaravãsaka, thì phải xả tấm y 
antaravãsaka cũ của mình nhu sau: 

“ỉmatn antaravãsakam paccuddhãrãmi ”. 

(Tôi xin xả bỏ tẩm y antaravãsaka này). 

Vị tỳ khuu muốn thọ y kathina vói tấm y nào 
trong 3 tấm y trên, thì phải xả tấm y cũ ấy của mình. 

3- Biết cách nguyện tấm y mới của chư Tăng 

Vị tỳ khuu đã xả tấm y cũ nào của mình rồi, thì 
nên nguyện tấm y mới ấy của chu Tăng, để làm lễ 
thọ y kathina của chu Tăng. Truớc khi nguyện tấm 
y nào, vị tỳ khuu cần phải làm dấu “kappabindum 
karomi ” làm dấu vòng tròn bằng mắt con công 
bằng mực màu đen, hoặc màu xám hoặc màu xanh. 



70 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


- Neu vị tỳ khưu đã xả tấm y samghãti cũ của 
mình xong rồi, thì nguyện tấm y samghãti mới của 
chư Tăng như sau: 

“Ỉmaỉn samghãtỉm adhiưhãmr. 

(Tôi xin nguyện tẩm y saĩìighãịi này). 

- Neu vị tỳ khưu đã xả tấm y uttarasaốga cũ của 
mình xong rồi, thì nguyện tấm y uttarasaốga mới 
của chư Tăng như sau: 

“ỉmatn uttarasangam adhiịthãmi 

(Tôi xin nguyện tẩm y uttarasanga này). 

- Neu vị tỳ khưu đã xả tấm y antaravãsaka cũ 
của mình xong rồi, thì nguyện tấm y antaravãsaka 
mới của chư Tăng như sau: 

“ỉmatn antaravãsakam adhitịhãmi”. 

(Tôi xin nguyện tẩm y antaravãsaka này). 

Vị Tỳ khưu đã xả tấm y cũ nào của mình rồi, thì 
nên nguyện tấm y mới ấy của chư Tăng, để làm lễ 
thọ y kathina với tấm y ấy. 

4- Biết cách làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 

Vị tỳ khưu ấy đã nguyện tấm y mới nào của chư 
Tăng xong rồi, thì làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng với tấm y mới ấy như sau: 

- Neu vị tỳ khưu đã nguyện tấm y samghãti xong 
rồi, thì làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tấm y samghãti như sau: 



71 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _ 

“ỉmãya samghãtiyã kathinam attharãmi 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
với tẩm y satnghãỊi này). 

- Neu vị tỳ khưu đã nguyện tấm y uttarasaốga 
xong rồi, thì làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tấm y uttarasaủga như sau: 

“ỉminã uttarãsahgena kathinam attharãmi 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tẩm y uttarasahga này). 

- Neu vị tỳ khưu đã nguyện tấm y nội antara- 
vãsaka xong rồi, thì làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng với tấm y nội antaravãsaka như sau: 

“ỉminã antaravãsakena kathinatn attharãmi ”. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tẩm y antaravãsaka này). 

Vị tỳ khưu ấy chỉ được phép thọ y kathina của 
chư Tăng với một tấm trong 3 tấm y ấy mà thôi. 

5 - Biết 8 trường hợp mất quả báu của lễKathina 

Sau khi đã làm lễ thọ y kathina và đã đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina xong, nếu vị tỳ 
khưu nào có 1 trong 8 trường hợp sau đây, thì vị tỳ 
khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ 
kathina. 

5.1- Pakkatnantìka: Do từ bỏ ngôi chùa (chỗ ở cũ). 

Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 



72 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải phần 
của mình chưa đủ may thành tấm y, từ bỏ ngôi chùa 
cũ, hoặc nơi đã an cư nhập hạ cũ, với ý nghĩ rằng: 

“Ta sẽ không trở lại ngôi chùa (chỗ ở) này nữa ” 
bước ra khỏi ranh giới chùa (chỗ ở) cũ. 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina do từ bỏ ngôi chùa cũ. 

5.2 - Niịthãnantika: Do may y xong. 

Trường họp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm 
vải chưa đủ may thảnh tấm y đi khỏi ngôi chùa cũ, 
hoặc chồ đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới 
khác và nghĩ rằng: 

“Ta sẽ may y tại ngôi chùa này xong rồi không 
trở lại ngôi chùa (chỗ ở) cũ nữa 

Như vậy, khi vị tỳ khưu ấy may xong tấm y, 
đồng thời cũng mất quyền hưởng đặc ân 5 quả báu 
của kathina, do may y xong và không trở lại ngôi 
chùa cũ. 

5.3- Sanniuhãnantika: Do quyết định không may 
y và cũng không trở lại. 

Trường họp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải chưa 
đủ may thảnh tấm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 




Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _73 

đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới khác và 
nghĩ rằng: 

“Ta sẽ không may y tại ngôi chùa này và cũng 
không trở lại ngôi chùa (chỗ ở) cũ nữa 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do quyết định không may y 
và cũng không trở lại ngôi chùa cũ. 

5.4- Nãsanantika: Do vải may y bị hư, bị mất. 

Trường họp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải chưa 
đủ may thảnh tấm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 
đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới khác và 
nghĩ rằng: 

“Ta sẽ may y tại ngôi chùa này và cũng không 
trở lại ngôi chùa (chỗ ở) cũ nữa ”. Vị tỳ khưu ấy 
đang may y chưa xong, thì y của vị ấy bị hư, bị mất. 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, khi y bị hư, bị mất. 

5.5- Savanantika: Do nghe tin xảy kathina. 

Trường họp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải chưa 
đủ may thảnh tấm y, đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 
đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới khác may 
y xong sẽ trở lại ngôi chùa cũ. Khi vị tỳ khưu ấy 
may y xong, nghe tin rằng: 



74 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


“Ngôi chùa cũ mà mình đã an cư nhập hạ, chư 
tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí hành Tăng sự tụng 
Nattidutiyakammavãcã xả y kathina rồi 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy hết quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do nghe tin tại ngôi chùa cũ 
chư tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng Nattidutiya- 
kammavãcã xả y kathina xong rồi. 

5.6- Ãsãvacchedika: Do mất hy vọng được y. 

Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đi khỏi ngôi chùa 
cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa 
mới khác với hy vọng rằng: 

“Tại ngôi chùa này, ta sẽ hy vọng có thỉ chủ 
dângy và không trở lại ngôi chùa cũ 

Khi vị tỳ khưu ấy đến ngôi chùa mới, với hy vọng 
có được y, nhưng không được y như đã hy vọng. 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do mất hy vọng được y. 

5.7- Sĩmãtikkamantika: Do quá hạn thời gian 
hưởng quả báu của kathina. 

Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem vải may y đi 
khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, 
đến ngôi chùa mới khác và nghĩ rằng: 




75 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

“Ta may y tại ngôi chùa này xong, sẽ trở về ngôi 
chùa cũ 

Khi vị tỳ khưu ấy may xong y, trở về ngôi chùa 
cũ, thì thời gian đã qua rằm tháng 2. 

Như vậy, thời gian mà vị tỳ khưu ấy hưởng đặc 
ân 5 quả báu của kathina đã hết. 

5.8- Sahubbhãra: Do cùng chư tỳ khưu Tăng 
hành Tăng sự tụng Nattidutiyakammavãca xả y 
kathina. 

Trường họp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem vải may y đi 
khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, 
đến ngôi chùa mới khác và nghĩ rằng: 

“Ta may y tại ngôi chùa mới này xong, sẽ trở về 
ngôi chùa cũ 

Khi vị tỳ khưu ấy may xong y, trở về ngôi chùa 
cũ đồng thời cùng với chư tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự tụng Nattidutiyakammavãcã xả y kathina tại ngôi 
chùa cũ. Như vậy, vị tỳ khưu ấy hết hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina cùng với chư tỳ khưu Tăng tại 
nơi chùa cũ. 

Đó là 8 trường họp mất quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina. 

6- Biết 2 cách gắn bó: Chỗ ở và may y. Gắn bó 
có 2 cách: 



76 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


6.1- Ẫvasapalibodha: Gắn bó chỗ ở nơi mà mình 
đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi 
chùa (cũ), nơi núi rừng, hay hang động... 

6.2- Cĩvarapalibodha: Gắn bó vào sự may y. 

- Gắn bó chỗ ở như thế nào? 

Vị tỳ khưu nào đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa, tại một ngôi chùa hoặc một nơi thanh 
vắng trong rừng núi, hang động, vv... được làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng và đã được nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng. Neu vị tỳ 
khưu ấy có phận sự phải đi đến ở một nơi khác, dù 
thời gian mau hoặc lâu mà tâm của vị tỳ khưu ấy 
vẫn luôn luôn nghĩ sẽ trở lại ngôi chùa cũ hoặc một 
nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động cũ, vv... 
mà mình đã từng an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa. Vị tỳ khưu ấy vẫn hưởng đặc ân 5 quả báu 
của lễ kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn 
quả báu của lễ kathina. 

Như vậy, gọi là vị tỳ khưu gắn bó nơi chỗ ở cũ 
đã an cư nhập hạ. 

- Gắn bó vào sự mayy như thế nào? 

Vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina 
xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải chưa đủ may 
thành tấm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc nơi đã an cư 
nhập hạ cũ, đến ngôi chùa (chỗ ở) mới khác, để 




77 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 
may cho thành tấm y, hoặc hy vọng sẽ có thêm vải 
để may cho thành tấm y. 

Như vậy gọi là gắn bó vào sự may y. 

Neu vị tỳ khưu ấy đã cắt, may, nhuộm tấm y 
xong hoặc tấm y bị cháy hoặc bị mất, không có hy 
vọng có được tấm y mới nữa, thì vị tỳ khưu ấy 
không còn gắn bó vào sự may y nữa. 

Thời nay, phần đông thí chủ không dâng vải 
may y đến chư tỳ khưu Tăng, mà làm phước thiện 
cúng dường đến chư tỳ khưu những tấm y đã may 
sẵn. Cho nên, chư tỳ khưu không phải vất vả, cực 
nhọc lo cắt, may, nhuộm y nữa. Do đó, vị tỳ khưu 
không còn gắn bó vào sự may y nữa, chỉ còn gắn 
bó nơi chỗ ở mà thôi. Vị tỳ khưu nào còn gắn bó 
nơi chồ ở, vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 quả 
báu của lễ kathina của chư Tăng, cho đến ngày rằm 
tháng 2, mới hết thời hạn quả báu của lễ kathina. 

7- Biết cách tụng Nattidutiyakammavãcã xả y 
kathina cũ. 

Xả y kathina có 2 trường họp: 

7.1- Sahubbhãra: Vị tỳ khưu may y xong từ một 
ngôi chùa khác trở về ngôi chùa cũ (chỗ mà vị tỳ 
khưu đã an cư nhập hạ) đúng lúc cùng chư tỳ khưu 
Tăng hành Tăng sự tụng Nattidutiyakammavãcã xả 
y kathina của chư Tăng, trường hợp này ở trong 
trường hợp thứ 8, tỳ khưu hết hưởng đặc ân 5 quả 
báu của lễ kathina. 



78 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


7.2- Antarubbhãra: Tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đang ở tại ngôi chùa mà tất cả chư tỳ khưu Tăng đã 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng và đã đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, đang hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
chưa đến ngày rằm tháng 2, (chưa hết thời hạn quả 
báu của lễ kathina). Trong ngôi chùa này, tất cả 
chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí tụ họp tại sĩmã 
hành Tăng sự tụng Nattidutiyakammavãcã xả y 
kathina cũ, để thọ y mới không phải thời. 

Trường hợp này, trong Tạng Luật, phần 
Bhikkhunĩvibhaốga, tích chuyện được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa letavana của ông phú hộ Anãthapiụdika, gần 
kinh thành Sãvatthĩ, có một trường họp như sau: 

Tena kho pana samayena annatarena upãsakena 
samgharn uddissa vihãro kãrãpito hoti. So tassa 
viharassa mahe ubhatosamghassa akãlacĩvararn 
dãtukãmo hoti. Tena kho pana samayena 
ubhatosatnghassa kathinatn atthataỉn hoti. 

Ẵtha kho so upãsako samgharn upasahkamitvã 
kathinuddhãmỉn yãci. Bhagavato etamatthaỉn 
ãrocesutn. Atha kho Bhagavã etasmirn nidãne 
etasmirn pakarane dhammiỉn katharn katvã bhikkhũ 
ãmantesỉ: “Anujãnãmi Bhikkhave kathinarn 

uddharituỉn,... 


^ Vinayapitaka, Bhikkhunivibhaủga, dasamasikkhapada. 




79 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

Ý nghĩa: 

Khi ẩy, một người cận sự nam cho người xây cất 
một ngôi chùa xong, người ấy to chức lễ khảnh 
thành ngôi chùa, có nguyện vọng dâng y không 
phải thời (akãlacĩvara) đến chư tỳ khưu Tăng hai 
phái: chư tỳ khưu Tăng và chư tỳ khưu ni Tăng. 
Khi ẩy, chư tỳ khưu Tăng hai phái đã làm lễ thọ y 
kathỉna xong rồi, người cận sự nam đến hầu đảnh 
lễ chư Đại đức Tăng, kỉnh xin quỷ Ngài xả y 
kathina cũ. Chư tỳ khưu đến hầu đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, bạch với Đức Thế Tôn về lời yêu cầu của 
người cận sự nam ẩy. Khi ẩy, trong trường hợp 
này, nhân dịp ẩy, Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng 
dạy chư tỳ khưu Tăng xong, Ngài gọi chư Tỳ khưu 
dạy rằng: 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép các con xả 
ykathina, ...” 

* Hành tăng sự xả y kathina 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí tụ 
họp tại sĩmã, một vị tỳ khưu luật sư rảnh rẽ cách 
tụng Nattidutiyakammavãcã xả y kathina của chư 
Tăng như sau: 

“Sunãtu me Bhante Samgho, yadi Samghassa 
pattakalam, Samgho kathinam uddhareyya, esa natti. 

Suụãtu me Bhante Samgho, Samgho kathinam 
uddharati, yassãyasmato khamati, kathinassa 
uddhãro, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhãreyya. 



80 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ubbhatam Samghena kathinam, khamati 
Samghassa, tasmã tumhĩ. Evametam dhãrayãmi 

Ý nghĩa: 

Kính bạch chư Đại đức Tăng, kỉnh xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Neu việc hành 
Tăng sự hợp thời đoi với chư Tỳ khưu Tăng. Kỉnh 
xin chư Tăng xả y kathina. Đó là lời tuyên ngôn, 
kỉnh bạch quỷ Ngài được rõ. 

Kỉnh bạch chư Đại đức Tăng, kỉnh xin chư Tăng 
nghe rõ lời thành sự ngôn của con. Chư Tăng xả y 
kathina, vị tỳ khưu nào hài lòng sự xả y kathina, 
xin vị tỳ khưu ấy ngồi im lặng; vị tỳ khưu nào 
không hài lòng sự xả y kathina, xin vị tỳ khưu ấy 
phát biếu lên giữa chư Tăng. 

Chư tỳ khưu Tăng đã xả y kathina rồi, chư tỳ 
khưu Tăng đều hài lòng, vì vậy, quỷ Ngài ngồi im 
lặng. Con xin ghi nhận trạng thái hài lòng bằng 
cách im lặng ẩy. 

(Hành Tăng sự xả y xong) 

Sau khi chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí 
hành Tăng sự tụng Nattidutiyakamavãcã xả y 
kathina của chư Tăng xong, kể từ đó về sau cho 
đến ngày rằm tháng 2, tất cả chư tỳ khưu Tăng 
trong ngôi chùa ấy mất hết quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. 


* Xả và không nên xả y kathina của chư Tăng 

- Trường hợp nào nên xảy kathina của chư Tăng? 




81 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

Trong ngôi chùa đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, nhưng 
những tấm y phát sinh trong dịp lễ kathina này quá 
ít, nên phần đông chư tỳ khưu không có đủ tấm y 
để mặc, chịu cảnh thiếu thốn y. Neu có thí chủ phát 
sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ý nguyện 
muốn làm lễ dâng y kathina không phải thời 
(akãlacĩvara) cùng với rất nhiều y phụ đến chư tỳ 
khưu Tăng một cách đầy đủ, tất cả chư tỳ khưu 
Tăng trong ngôi chùa hội họp đông đủ tại sĩmã, 
không thiếu vị tỳ khưu nào, đồng tâm nhất trí xả y 
kathina của chư Tăng. 

Sau khi đã xả y kathina của chư Tăng xong rồi, 
chư tỳ khưu Tăng mất hết quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. Và chư tỳ 
khưu Tăng có thể thọ nhận y kathina mới cùng với 
các y phụ của thí chủ, cốt để cho tất cả chư tỳ khưu 
có được đầy đủ y, đồng thời giữ gìn được đức tin 
trong sạch của thí chủ sau. 

Như vậy, trường họp tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đồng xét thấy rằng: “Le thọ nhận y kathina của thỉ 
chủ lần trước, những tẩm y là quả báu phát sinh 
trong lễ kathina ẩy quá ít, cho nên phần đông chư 
tỳ khưu không có đủ y đế mặc; và nếu thọ nhận y 
kathina của thỉ chủ lần sau, thì phần đông chư tỳ 
khưu có được đầy đủ y mặc, cho nên tất cả chư tỳ 
khưu Tăng đồng tâm nhất trí xả y kathina của thỉ 
chủ trước, đế thọ y kathina của thỉ chủ lần sau. 



82 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Neu trường hợp tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng 
xét thấy rằng: “Le thọ nhận y kathina của thỉ chủ 
lần trước, những tẩm y là quả háu phát sinh trong 
lễ kathina ẩy, tất cả chư Tỳ khưu cũng có được y 
mặc, và nếu thọ nhận y kathina của thỉ chủ lần sau, 
những tẩm y là quả báu phát sinh trong lễ 
kathina cũng bằng lần trước, thì tất cả chư tỳ khưu 
Tăng đong tâm nhất trí có thế xả y kathina của thỉ 
chủ trước, đế thọ y kathina của thỉ chủ sau, cốt đế 
giữ gìn đức tin trong sạch của thỉ chủ sau. 

- Trường hợp nào không nên xả y kathina của 
chư Tăng? 

Trường hợp tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng xét 
thấy rằng: “Le thọ nhận y kathina của thỉ chủ lần 
trước, những tẩm y là quả báu phát sinh trong lễ 
kathina ẩy, tất cả chư tỳ khưu có được y mặc đầy 
đủ, và nếu thọ nhận y kathina của thỉ chủ lần sau, 
những tẩm y là quả báu phát sinh trong lễ kathina 
ít hơn lần trước, thì tất cả chư tỳ khưu Tăng không 
nên xả y kathina của chư Tăng, đế cho chư tỳ khưu 
được quyền hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
của chư Tăng cho đến ngày rằm thảng 2, hết thời 
hạn quả báu kathina 

8- Biết rõ 5 quả báu của kathina 

Đức Phật dạy: 

- “Này chư tỳ khim, Như Lai cho phép chư tỳ 
khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được thọ y kathina. 




83 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu là: 

* Khỉ được thỉnh mời, vị tỳ khưu ẩy có thế ra 
khỏi chùa, mà không bảo cho vị tỳ khưu khác biết, 
(khôngphạm giới). 

* Vị tỳ khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (không 
phạm giới). 

* Vị tỳ khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm 
(4 vị tỳ khưu trở lên), dù thỉ chủ gọi tên vật thực ẩy 
(khôngphạm giới). 

* Vị tỳ khưu thọ nhận y dư (ngoài tam y) cẩt giữ 
quá 10 đêm (khôngphạm giới). 

* Y phát sinh nơi nào, tỳ khưu được phép thọ 
nhận nơi ẩy. 

- Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu này ”. 

Như vậy, khi vị tỳ khưu do chư tỳ khưu Tăng 
tuyển chọn, làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
xong, và tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, nếu vị tỳ 
khưu nào không nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina, thì vị tỳ khưu ấy không hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. 

5 quả báu của lễ kathỉna như thế nào? 

1- Quả báu thứ nhất: Anãmantacãra 

Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 



84 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


“Yo pana bhỉkkhu nỉmantỉto sabhatto samãno 
santam bhikkhum anãpucchã purebhattatn vã 
pacchãbhattatn vã kulesu cãrittaỉn ãpajjeyya 
annatra samayã, pãcittiyam. Tatthãyam samayo: 
cĩvaradãnasamayo, cĩvarakãrasamayo, ayam tattha 
samayo 

Ý nghĩa: 

“Tỳ khưu nào được thỉnh mời dùng vật thực (tại 
nhà thỉ chủ), không thông báo cho vị tỳ khưu khác 
biết, rời khỏi chùa đi đến nhà thỉ chủ trước bữa ăn 
hoặc sau bữa ăn, vị tỳ khưu ấy phạm giới pãcittiya. 
Ngoại trừ trường hợp lúc làm phước bo thỉ dâng y 
kathina, lúc may y. Trong trường hợp này, vị tỳ 
khưu ẩy không phạm giới pãcittiya 

Như vậy, do nhờ hưởng quả báu của lễ thọ y 
kathina, dù vị tỳ khưu nào có phận sự đi khỏi chùa, 
đi đến nhà thí chủ, mà không thông báo cho vị tỳ 
khưu khác ở trong chùa biết, vị tỳ khưu ấy không 
bị phạm giới pãcittiya này, cho đến hết rằm tháng 
2, hết hạn hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. 

2 - Quả báu thứ nhì: Asamãdãnacãra 

Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 

“Nitthitacĩvarasmim bhikkhunã ubbhatasmiỉn 
kathine ekarattampi ce bhikkhu ticĩvarena 


^ Bhikkhupatimokkha, phần pacittiya, điều giới thứ 46. 




85 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 
vippavaseyya, annatra bhikkhusammutiyã nisag- 
giyarn pãcittiyaìn”P^ 

Ý nghĩa: 

“Tẩm y của tỳ khưu đã may xong, hoặc đã xả y 
kathina rồi, nếu vị tỳ khưu nào ở cách xa tam y, 
ngoại trừ tỳ khưu bị bệnh, được chư Tăng cho 
phép, tỳ khim ẩy phải xả tẩm y ẩy, rồi xin sám hoi 
giới pãcittiya 

Giải thích: 

Tỳ khưu đã nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa xong: 

- Neu tại chồ ở ấy không có làm lễ thọ y kathina, 
thì vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu trong vòng 1 
tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm 
tháng 10. 

- Neu tại chỗ ở ấy có thí chủ làm lễ dâng y 
kathina đến chư Tăng, tỳ khưu làm lễ thọ y kathina 
và tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì mỗi vị tỳ 
khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina, 
cho đến ngày rằm tháng 2. Trong khoảng thời gian 
đang hưởng quả báu của kathina, tỳ khưu có thể ở 
cách xa tam y, mà tam y ấy không phải bị xả và tỳ 
khưu cũng không bị phạm giới pãcittiya. 

Khi hết hạn hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina 
rồi, nếu tỳ khưu nào ở cách xa tam y hoặc 1 tấm y 
nào quá khoảng cách 2 hắt tay và 1 gang (khoảng 1 


^ Bhikkhupatimokkha, phần nisaggiya pacittiya, điều giới thứ 2. 



86 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


mét) lúc rạng đông, thì tấm y ấy phải bị xả và vị tỳ 
khưu ấy bị phạm giới pãcittiya. 

Cách xả tấm y: 

Vị tỳ khưu mang tấm y bị xả ấy đến một vị tỳ 
khưu cao hạ khác xin xả tấm y ấy như sau: 

“ỉdatn me bhante cĩvaram rattivippavuttham 
annatra bhikkhusammutiyã nisaggiyaỉn, imãham 
ãyasmato nisajjãmỉ 

Ý nghĩa: 

“Kỉnh bạch Ngài Đại đức, tẩm y này của tôi bị ở 
cách xa tôi qua đêm, nên phải bị xả. Tôi xin xả tẩm 
y này đến Ngài 

* Neu có nhiều (2-3) tấm y ở cách xa mình qua 
đêm, thì cách xả y như sau: 

“ỉmãni me bhante cĩvarãmi rattivippavuttãni 
anũatra bhikkhusammutiyã nisaggiyãni, imãni 
ahatn ãyasmato nisajjãmỉ 

Ý nghĩa: 

“Kỉnh bạch Ngài Đại đức, những tẩm y này của 
tôi bị ở cách xa tôi qua đêm, nên phải bị xả. Tôi xin 
xả những tẩm y này đến Ngài ”. 

Sau khi xả tấm y ấy xong, vị tỳ khưu ấy xin sám 
hối phạm giới pãcittiya với vị tỳ khưu nhận tấm y 
ấy. Sau khi sám hối xong, vị tỳ khưu nhận tấm y ấy 
phải cho lại vị tỳ khưu tấm y ấy (không cho y lại 
không được) như sau: 




87 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _ 

“Ỉmaỉn cĩvaram ãyasmato dammi 

(Tôi xin cho lại pháp hữu tẩm y này). 

* Neu có nhiều tấm y thì cách cho lại như sau: 

“ỉmãni cĩvarãni ãyasmato dammi 

(Tôi xin cho lại pháp hữu những tẩm y này). 

Vị tỳ khưu nhận lại tấm y xong nguyện lại tấm y 
ấy và giữ gìn tấm y đúng theo giới luật của Đức Phật. 

Như vậy, do nhờ hưởng quả báu của lễ kathina 
của chư Tăng, cho nên tỳ khưu có thể ở cách xa 
tấm y khoảng ngoài 2 hắt tay và 1 gang (khoảng 1 
mét) lúc rạng đông, thậm chí, tỳ khưu đi nơi nào 
không mang theo đủ tam y, tấm y ấy không phải bị 
xả, và tỳ khưu cũng không bị phạm giới pãcittiya. 

Đó là do quả báu của kathina của chư Tăng. 

3- Quả báu thứ ba: Ganabhojana 

Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 

“Ganabhojane annatra samayã pãcittiyam. 
Tatthãyam samayo gilãnasamayo, cĩvaradãnasa- 
mayo, cĩvarakãrasamayo, addhãnagamanasamayo, 
nãvãbhiruhanasamayo, mahãsamayo, samanabhat- 
tasamayo, ayatn tattha samayo 

Ý nghĩa: 


^ Bhikkhupatimokkha, phần pacittiya, điều giới thứ 32. 



88 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


(Chư tỳ khưu từ 4 vị trở lên dùng các món vật 
thực theo nhóm tỳ khưu mà thỉ chủ thỉnh mời bằng 
cách gọi tên món vật thực, chư tỳ khưu ấy bị phạm 
giới pãcittiya. Ngoại trừ trường hợp lúc bệnh hoạn 
om đau, lúc làm phước bo thỉ dâng y, lúc may y, 
lúc đi đường, lúc đi tàu, thuyền, lúc hội chư tỳ 
khưu, lúc dùng vật thực của tỳ khưu, những trường 
hợp này, chư tỳ khưu không bị phạm giới 
pãcittiya). 

Như vậy, nếu có thí chủ thỉnh mời bằng cách gọi 
tên món vật thực. 

Ví dụ: “Ngày mai, con kỉnh thỉnh quỷ Ngài đến 
nhà con dùng món cơm, canh, bảnh bột lọc, thịt, 
cá, v.v... ” Neu nhóm tỳ khưu từ 4 vị trở lên cùng 
nhau đi đến nhà thí chủ dùng các món ấy, thì nhỏm 
tỳ khưu ấy đều bị phạm giới pãcittiya này. 

Nhưng trong 7 trường hợp trên, dù chư tỳ khưu 
từ 4 vị trở lên cùng dùng các món vật thực mà thí 
chủ gọi tên món vật thực ấy, chư tỳ khưu ấy vẫn 
không bị phạm giới pãcittiya. 

Và trường hợp chư tỳ khưu từ 3 vị trở xuống 
cùng nhau dùng các món vật thực mà thí chủ gọi 
tên món vật thực ấy, bất cứ lúc nào chư tỳ khưu ấy 
cũng không bị phạm giới pãcittiya ấy. 

Do nhờ hưởng quả báu của kathina, cho nên chư 
tỳ khưu từ 4 vị trở lên cùng nhau độ các món vật 
thực mà người thí chủ thỉnh mời bằng cách gọi tên 
món vật thực ấy, không bị phạm giới pãcittiya này, 




Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng _^ 

cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn hưởng quả báu 
của kathina. 

4- Quả báu thứ tư: Yavadatthacĩvara 

Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 

Nitthitacĩvamsmiỉn bhikkhunã ubbhatasmim 
kathine dasãhaparamam atirekacĩvaram dhãretab- 
bam, tatn atikkãmayato nisaggiyam pãcittiyamP^ 

Ý nghĩa: 

(Tẩm y của tỳ khưu đã may xong, hoặc đã xả y 
kathina rồi, tỳ khưu thọ nhận tẩm y dư (ngoài tam 
y) trong vòng 10 ngày, y dư được cất giữ quá 10 
ngày phải bị xả và tỳ khưu bị phạm giới pãcittiya.) 

Giải thích: 

Trong thời hạn còn hưởng quả báu của kathina 
của chư Tăng, tỳ khưu có thể thọ nhận thêm tấm y 
dư (ngoài tam y) dù không nguyện y phụ ịparik- 
khãracola adhỉtthãna), hoặc không làm tấm y ấy 
thuộc của 2 người chủ: của mình và của một vị tỳ 
khưu khác ịvikappanã), tấm y ấy vẫn không phải bị 
xả và tỳ khưu cũng không bị phạm giới pãcittiya. 
Nhưng khi hết thời hạn hưởng quả báu của kathina 
của chư Tăng rồi, nếu có vị tỳ khưu nào thọ nhận 
thêm tấm y dư (ngoài tam y), mà không nguyện 
thành y phụ (parikkhãracoỊa adhitthãna) hoặc không 


' Bhikkhupatimokkha, phần nisaggiya pacittiya, điều giới số 1. 



90 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


làm tấm y ấy thuộc của 2 người chủ: của mình và 
của một vị tỳ khưu khác (vikappanã), rồi cất giữ 
tấm y ấy quá 10 ngày, thì tấm y ấy phải bị xả và vị 
tỳ khưu bị phạm giới pãcittiya. 

Cách nguyện trở thành y phụ 

(parikkhãracoỊa adhitthãna) 

- Neu chỉ có 1 tấm y thì cách nguyện như sau: 

“ỉmatn cĩvaram parikkhãracoỉatn adhiịthãmi 

(Tôi xin nguyện tấm y này trở thành tẩm y phụ). 

- Neu có nhiều tấm y thì cách nguyện như sau: 

“Imãni cĩvarãni parikkhãracoỊãni adhiịthãmi 

(Tôi xin nguyện những tẩm y này trở thành 
những tẩm y phụ). 

Cách làm tấm y thuộc 2 ngưòi chủ (vikappanã) 

Vị tỳ khưu ấy mang tấm y đến gặp một vị tỳ 
khưu khác, xin làm tấm y thuộc của 2 người chủ 
trực tiếp như sau: 

- Neu có 1 tấm y thì cách làm vikappanã như sau: 

“ỉmatn cĩvaram tuyhatn vikappemi”. 

(Tôi xin làm vikappanã tấm y này đến Ngài). 

- Neu có nhiều tấm y thì cách làm vikappanã 
như sau: 

“ỉmãni cĩvarãni tuyhatn vikappemi ”. 

(Tôi xin làm vikappana những tẩm y này đến Ngài). 




91 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

Vị tỳ khưu nhận làm vikappanã đúng theo giới 
luật xong, trao lại cho vị tỳ khưu ấy rằng: 

“Mayham santakatn paribhunja vã vasajjehi vã 
yathãpaccayatn karohi 

(Tẩm y thuộc của tôi, xin Ngài tự nhiên sử dụng 
hoặc xả đến vị nào, hãy làm tuỳ duyên). 

Neu vị tỳ khưu thọ nhận tấm y dư (ngoài tam y) 
và nguyện tấm y ấy trở thành y phụ (parikkhãra- 
coỊa adhitthãna) hoặc làm tấm y thuộc của 2 người 
chủ: của mình và của một vị tỳ khưu khác 
(vikappanã), thì tấm y dư ấy không phải bị xả và vị 
tỳ khưu ấy cũng không bị phạm giới pãcittiya. 

Neu vị tỳ khưu thọ nhận thêm tấm y dư (ngoài 
tam y) cất giữ quá 10 ngày, thì tấm y dư ấy phải bị 
xả và vị tỳ khưu ấy bị phạm giới Pãcittiya. 

Cách xả tấm y quá 10 ngày 

- Neu có 1 tấm y dư quá 10 ngày thì cách xả y 
như sau: 

“ỉdatn me bhante cĩvaram dasãhãtikkantaỉn 
nisaggiyatn, imãham ãyasmato nisajjãmi”. 

“Kỉnh bạch Ngài Đại đức, tẩm y dư này của tôi 
đã quả 10 ngày, phải bị xả, tôi xin xả tẩm y này 
đến Ngài 

- Neu có nhiều tấm y dư quá 10 ngày thì cách xả 
y như sau: 

“ỉmãni me bhante cĩvarãni dasãhãtikkantãni 
nisaggiyãni, imãni ahatn ãyasmato nisajjãmi”. 




92 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


(Kinh bạch Ngài Đại đức, những tẩm y dư này 
của tôi đã quá 10 ngày, phải bị xả, tôi xin xả những 
tẩm y này đến Ngài). 

Sau khi xả tấm y dư quá 10 ngày xong, vị tỳ 
khưu ấy xin sám hối với vị tỳ khưu khác về cách 
phạm giới pãcittiya. 

Nhận sám hối xong, vị tỳ khưu khác cho lại tấm 
y dư ấy cho vị Tỳ khưu như sau: 

- Neu chỉ có 1 tấm y dư thì cách cho lại như sau: 

“ỉmatn cĩvaram ãyasmato dammi 

(Tôi xin cho lại pháp hữu tẩm y dư này). 

- Neu có nhiều tấm y dư thì cách cho lại như sau: 

“ỉmãni cĩvarãmi ãyasmato dammi ”. 

(Tôi xin cho lại pháp hữu những tẩm y dư này). 

Như vậy, lễ dâng y kathina đến chư Tăng, tỳ 
khưu làm lễ thọ y kathina của chư Tăng và tất cả 
chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng xong, được hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina của chư Tăng. 

Do nhờ hưởng quả báu của kathina của chư 
Tăng, cho nên tỳ khưu có thể nhận thêm y dư 
(ngoài tam y) dù không nguyện parikkhãracoỊa 
adhitthãna hoặc không làm vikappanã, tấm y dư ấy 
vẫn không phải bị xả, và tỳ khưu cũng không bị 
phạm giới pãcittiya. 

Đó là do nhờ quả báu của kathina của chư Tăng. 




93 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

5 - Quả báu thứ năm: Yo ca tattha cĩvaruppãda 

Tỳ khưu đang hưởng quả báu của lễ thọ y 
kathina của chư Tăng tại ngôi chùa ấy, nếu có thí 
chủ có đức tin làm lễ dâng y cúng dường đến chư 
Tăng, vị tỳ khưu ấy có quyền thọ y của thí chủ. 

Đó là 8 chi pháp mà vị tỳ khưu cần phải biết đầy 
đủ, để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

Nhận Xét về Quả Báu Của Lễ Thọ Y Kathina 

Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy 
Theravãda, chư tỳ khưu đều tuyệt đối tôn trọng lời 
tuyên ngôn của Ngài Đại Trưởng Lão Mahãkassapa 
trong kỳ kết tập Tam Tạng và Chú giải PãỊi lần thứ 
nhất tại động Sattapanni gần thảnh Rãjagaha xứ 
Mãgadha. 

Kỳ kết tập Tam Tạng và Chú giải PãỊi lần thứ 
nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán, toàn là những 
bậc chứng đắc tứ tuệ phân tích, lục thông,... thông 
thuộc Tam Tạng và Chú giải, do Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahãkassapa chủ trì, Ngài đọc tuyên ngôn 
(natti) và thảnh sự ngôn (kammavãcã) có đoạn 
quan trọng như sau: 

“... Yadi Samghassa pattakallam, Samgho 
appannattatn nappannapeyya, pannattatn na 
amucchindeyya, yathã paMattesu sikkhãpadesu 
samãdãya vatteyya. Esã iĩatti... 


Vinayapitaka, bộ Culavagga, phần Sangitinidana. 



94 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ý nghĩa: 

Neu lời tuyên ngôn hợp thời đoi với chư 
Tăng, xin chư Tăng không nên chế định điều nào 
mà Đức Phật không chế định, không nên cắt bỏ 
điều nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta phải 
nên giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng 
theo những điều giới mà Đức Phật đã chế định. Đó 
là lời tuyên ngôn cần phải biết...” 

Tất cả 500 vị Thánh A-ra-hán đều đồng tâm nhất 
trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ngài Đại Truởng 
Lão Mahãkassapa, cho nên đoạn cuối lời thành sự 
ngôn (kammavãcã) Ngài khẳng định một lần nữa 
có một đoạn rằng: 

Samgho appannattatn nappannapeti, 
pannattam na samucchindati, yathã pannattesu 
sikkhãpadesu samãdãya vattatỉ. Khamati 
samghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrãyami 

Ý nghĩa; 

... Chư Tăng không được chế định điều nào mà 
Đức Phật không chế định, không được cắt bỏ điều 
nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta cần phải 
giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
những điều giới mà Đức Phật đã chế định.Tất cả 
chư Tăng đều hài lòng, cho nên tất cả chư Tăng 
đều im lặng. Tôi xin ghi nhận sự hài lòng này bằng 
trạng thải im lặng ẩy ...” 




95 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 

Ngài Đại Trưởng Lão Mahãkassapa tụng tuyên 
ngôn (natti) và thành sự ngôn (kammavãcã) xong, 
tất cả 500 vị Thánh A-ra-hán đồng hoan hỷ tuyệt 
đối tuân theo lời giáo huấn của Ngài. Do đó, gọi là 
“Theravãda ” bắt đầu từ đó cho đến nay. 

Những điều giới mà Đức Phật đã chế định rồi, 
không có một ai có quyền cắt bỏ điều giới nào dù 
là điều giới nhẹ. Nhưng có một trường hợp thật vô 
cùng phi thường. Khi chư tỳ khưu Tăng đã an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa rồi, đã được làm lễ 
thọ y kathina và tất cả chư Tỳ khưu Tăng đã đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, thì mỗi vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ thọ y kathina, trong đó có 4 điều 
giới ngưng hiệu lực (không bị phạm giới) suốt thời 
gian còn hưởng quả báu của kathina đến thời hạn 
cuối cùng vào ngày rằm tháng 2. Qua ngày 16 
tháng 2, bắt đầu 4 điều giới có hiệu lực trở lại, vị tỳ 
khưu nào có tác ý không giữ gìn điều giới ấy, vị tỳ 
khưu ấy bị phạm giới. 



96 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


NGHI LẺ TRAO Y KATHINA CỦA CHU TĂNG 

Theo truyền thống của chư tỳ khưu Tăng tại 
nước Thải Lan, tất cả chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ 
xong tại ngôi chùa ấy, và có thí chủ có đức tin 
trong sạch noi Tam Bảo làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng đã thọ nhận y 
kathina của thí chủ xong, tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đều tụ họp tại sĩmã. Trước tiên, chọn một vị tỳ 
khưu biết đầy đủ 8 chi pháp xứng đáng thọ nhận 
tấm y kathina của chư Tăng, để làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng, đúng theo luật mà Đức Phật 
đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu Tăng. 

Chư tỳ khưu Tăng thỉnh 2 vị luật sư làm lễ trao 
y kathina của chư Tăng, nghi lễ tuần tự như sau: 

1- Apalokanakamma: việc tường trình 

Vị tỳ khưu luật sư thứ nhất tường trình y kathina 
giữa chư tỳ khưu Tăng đang tụ họp tại sĩmã như sau: 

LSI: Kỉnh bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ, y 
kathina cùng với các thứ vật dụng này của những 

thỉ chủ, người thay mặt là . cùng với 

các bà con, bạn bè là những người có đức tin trong 
sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
mong tạo phước thiện ba-la-mật, gieo duyên lành 
đế mong chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khỏi cảnh 
kho tử sinh luân hồi trong ba giới bon loài. Cho 
nên những thỉ chủ ẩy đã cùng nhau làm lễ dâng y 


^ Tên thí chủ chính của lễ dâng y kathina. 





97 


Nghi Lễ Trao Y Kathina Của Chư Tăng 
kathina cùng với các thứ vật dụng này đến chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt trong 3 tháng 
mùa mưa tại . (tên chỗ an cư nhập hạ) 

Y Kathina này đã phát sinh một cách hoàn toàn 
trong sạch, vỉ như từ trên hư không rơi xuống giữa 
chư tỳ khưu Tăng, không phải dành riêng cho một 
vị tỳ khưu nào cả. 

Đức Phật cho phép chư tỳ khưu Tăng chọn một 
vị tỳ khưu biết đầy đủ 8 chi pháp, đế xứng đảng 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Chọn lựa đặc 
biệt ưu tiên cho vị tỳ khưu nào có y rách, y cũ hoặc 
bậc Đại trưởng lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức 
trong sạch, có hiếu biết đầy đủ 8 chỉ pháp đế xứng 
đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

Vậy bây giờ tất cả chư tỳ khưu Tàng đồng nhận 
xét thấy vị tỳ khưu nào xứng đáng, kỉnh xin quý 
Ngài cho phép dâng tẩm y kathina của chư Tăng 
này đến vị tỳ khưu ấy. 

2- Giói thiệu vị tỳ khưu thọ y kathina 

LS2: Kỉnh bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Con 
xét thấy vị Đại đức Tissé^^ là bậc xứng đáng làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng. Neu vị tỳ khưu nào 
không chấp thuận, xin phát biếu lên giữa chư 
Tăng, (ngừng một lát) 

Neu chư tỳ khưu Tăng đều chấp thuận, kỉnh xin 
quỷ Ngài nói lên lời hoan hỷ: Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

^ Tên vỊ Đại Đức được giới thiệu để thọ y kathina, ví dụ: Đại Đức 
Tissa. 





98 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


(Sau khi chư tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng 
lời “Sãdhu”, vị tỳ khưu luật sư thứ nhất nói tiếp). 

LSI: Kỉnh bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Chư 
tỳ khưu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến 
Đại đức “Tissa ”, đế ỉàm lễ thọ y kathina, không 
phải bằng lời apalokanakamma, mà phải bằng 
cách hành Tăng sự Nattỉdutỉyakammavãcã đúng 
theo luật của Đức Phật đã ban hành, chúng con xin 
phép hành Tăng sự bây giờ. 

3- Hành tăng sự trao y kathina 

Ví dụ: Vị Tỳ khưu được chọn thọ y kathina có 
đặt tên là Đại đức Tissa, thì pháp hành tăng sự sẽ 
tụng như sau: 

* Natti: 

Suụãtu me Bhante Samgho, idam Samghassa 
kathinacĩvaraĩrk^^ uppannam. Yadi Samghassa 
pattakallam, Samgho imatn kathinacĩvaraỉn 
“Tissassa” bhikkhuno dadeyya kathinam attha- 
rituỉn. Esã natti. 

* Kammavãcã: 

Suụãtu me Bhante Samgho, idatn Samghassa 
kathinacĩvarạm uppannam, samgho imam 
kathinacĩvaram “Tissassa ” bhikkhuno deti 
kathinatn attharitum. 


^ Kathinacivaram: Y đã may sẵn để làm lễ thọ kathina. 
Kathinadussa: Vải đế may y làm lễ thọ kathina. 




99 


Nghi Lễ Trao Y Kathina Của Chư Tăng 

Yassãyasmato khamati, imassa kathinacĩvarassa 
“Tissassa ” bhikkhuno dãnam kathinatn attharitum. 
So tunhassa, yassa nakkhamati so bhãseyya. 

Dinnaỉn idam Samghena kathinacĩvamỉn 
“Tissassa ” bhikkhuno kathinatn attharituỉn. Khamati 
samghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayami. 

(Kathinatthãra kammavãcã nỉtthỉtã). 

Ý nghĩa: 

Kinh bạch chư Đại đức Tăng, kỉnh xỉn chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Y kathina của chư 
Tăng đã được phát sinh, nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đoi với chư Tăng, xin chư Tăng dâng y 
kathina này đến tỳ khưu “Tissa ”, đế làm lễ thọ y 
kathina. Đó là lời tuyên ngôn. Kỉnh bạch quỷ Ngài 
được rõ. 

Kỉnh bạch chư Đại đức Tăng, kỉnh xỉn chư Tăng 
nghe lời thành sự ngôn của con. Y kathina của chư 
Tăng đã phát sinh, chư Tăng dâng y kathina này 
đến Tỳ khưu “Tissa ”, đế làm lễ thọ y kathina. 

Le dângy kathina của chư Tăng đến cho tỳ khưu 
“Tissa ”đe làm lễ thọ y kathina, vị tỳ khưu nào hài 
lòng với việc này, xin hãy ngồi im lặng, vị nào 
không hài lòng, xin phát biếu lên giữa chư Tăng. 

Chư Tăng đã dâng y kathina này đến tỳ khim 
“Tỉssa ”đe làm lễ thọ y kathina, chư Tăng đều hài 
lòng chấp nhận, vì vậy, nên ngồi im lặng. Con xin 
ghi nhận trạng thái hài lòng bằng cách im lặng ẩy. 

(Hành tăng sự thọ y kathina xong). 




100 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


Sau khi tụng xong Nattidutiyakammavãcã, vị tỳ 
khưu luật su thay mặt chu Tăng dâng tấm y kathina 
đến vị Đại đức Tissa. 

Nhận tấm y kathina xong, vị Đại đức Tissa sẽ 
làm lễ thọ y kathina của chu Tăng. 

4- Nghi thức làm lễ thọ y kathina 

Neu có tam y: tẩm y satnghãti, tấm y uttarã- 
sanga, tấm y antaravãsaka, thì vị tỳ khuu chỉ chọn 
1 trong 3 tấm y ấy mà thôi, để làm lễ thọ y kathina. 

1- Neu chọn tấm y samghãti (tẩm y 2 lớp) để 
làm lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y 
kathina theo tuần tự nhu sau: 

\.\-Làm dấu tấm y sarnghãti: làm dấu: kappa- 
bindum karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng con 
mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm y 
samghãti. 

1.2- Xả tẩm y sarnghãịỉ cũ của mình. 

“Imam samghãịim paccuddharãmi 

(Tôi xin xả tẩm y samghãti cũ này). 

1.3- Nguyện tẩm y samghãti mới của chu Tăng. 

“ỉmatn Sữĩnghãtim adhitịhãmi ”. 

(Tôi xin nguyện tẩm y samghãtỉ mới này). 

1.4- Làm lê thọ y kathỉna của chu Tăng với tấm 
y samghãti. 




101 


Nghi Lễ Trao Y Kathina Của Chư Tăng _ 

“ỉmãya samghãịiyã kathinatn attharãmi 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tẩm y sarnghãti 
này) 

(Lễ thọ y kathina bằng tấm y samghãti xong). 

2-Nếu chọn tấm y uttarãsaủga (y vai trái) ăề 
làm lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y 
kathina theo tuần tự như sau: 

2.1- Làm dấu tẩm y uttarãsanga: làm dấu: kappa- 
bindum karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng con 
mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm y 
uttarãsaốga. 

2.2- Xả tẩm y uttarãsanga cũ của mình. 

“ỉmatn uttarãsangam paccuddharãmi 

(Tôi xin xả tẩm y uttarãsahga cũ này). 

2.3- Nguyện tẩm y uttarãsanga mới của chư Tăng. 

“ỉmatn uttarãsangatn adhiịthãmi 

(Tôi xin nguyện tẩm y uttarãsahga mới này). 

2.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tấm 
y uttarãsaốga. 

“ỉminã uttarãsahgena kathinarn attharãmi 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tẩm y uttarã- 
sahga này). 

(Lễ thọ y kathina với tấm y uttarãsaốga xong) 




102 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

3- Neu chọn tấm y antaravãsaka (y nội) để làm 
lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y kathina 
theo tuần tự như sau: 

3A-Làm dấu tẩm y antaravãsaka: làm dấu: 
kappabindum karomi, làm dấu vòng tròn “O” bằng 
con mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu 
xanh đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tấm 
y antaravãsaka. 

3.2- Xả tẩm y antaravãsaka cũ của mình. 

“ỉmatn antamvãsakatn paccuddharãmi 

(Tôi xin xả tẩm y antaravãsaka cũ này). 

3.3- Nguyện tẩmy antaravãsaka mód của chư Tăng. 

“ỉmatn antamvãsakatn adhiịthãmi ”. 

(Tôi xin nguyện tẩm y antaravãsaka mới này). 

3.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tấm 
y antaravãsaka. 

“ỉminã antaravãsakena kathinatn attharãmi ”. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tẩm y antara- 
vãsaka này). 

(Lễ thọ y kathina với tấm antaravãsaka xong) 

5- Nghi lễ anumodanã (hoan hỷ) 

Sau khi đã thọ y kathina của chư Tăng xong, vị 
Đại đức Tissa mặc y chừa bên vai phải, ngồi chồm 
hổm ở giữa chư tỳ khưu Tăng, chắp tay thỉnh mời 




Nghi Lễ Trao Y Kathina Của Chư Tăng _ 

chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng rằng: 

Atthataỉn Ấvuso (Bhante) Satnghassa kathinam 
dhammiko kathinatthãro anumodatha. 

Thưa quỷ pháp hữu, lễ thọ y kathina của chư 
Tăng đã xong, lễ thọ y kathina hợp pháp rồi, xin 
quỷ vị đong thanh nói lên lời hoan hỷ. 

* Thành phần chư tỳ khưu đồng hoan hỷ 

Theo Chú giải Luật tạng, bộ Mahavagga dạy rằng: 

Những tỳ khưu có quyền nói lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả 
báu của kathina như sau: 

- Tỳ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước và làm lễ 
pavãranã. 

- Sa-di an cư nhập hạ suốt 3 tháng hạ trước đủ 
20 tuổi, được làm lễ thọ tỳ khưu trong khi nhập hạ, 
vị tân tỳ khưu được làm lễ pavãranã cùng với chư 
Tăng, được kể một hạ thứ nhất, có quyền nói lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina cùng với chư tỳ khưu 
Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. 

Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỷ như sau: 

- Atthatam Bhante (Ẵvuso) Satnghassa kathinam, 
dhammiko kathinatthãro anumodãma. 

- Kỉnh bạch Đại đức, lễ thọ y kathina của chư 
Tăng đã xong, lễ thọ y kathina hợp pháp rồi, chúng 
con xin đồng thanh nói lên lời hoan hỷ. 

(Xong nghi thức thọ y kathina của chư Tăng) 



104 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

* Thành phần tỳ khưu không được hoan hỷ 

- Tỳ khưu an cư 3 tháng hạ trước, kể từ ngày 16 
tháng 6, nhưng bị đứt hạ. 

- Tỳ khưu an cư 3 tháng hạ sau, kể từ ngày 16 
tháng 7 đến 16 tháng 10. 

- Tỳ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước ở chùa 
khác đến tham dự lễ thọ y kathina. 

- Tỳ khưu không nhập hạ. 

Tất cả những tỳ khưu trên không có quyền nói 
lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và 
cũng không được hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina. 

Tất cả sa-di an cư suốt 3 tháng hạ với chư tỳ 
khưu, không có quyền hành Tăng sự pavãraụã, 
không làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, cũng 
không hành lễ nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina 
của chư Tăng, nhưng tất cả vị sa-di được phép 
hưởng phần quả báu phát sinh trong lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. 




105 


Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina 

NHẶN XÉT VÈ LẺ DÂNG Y KATHINA 

Lễ dâng y kathina thuộc về phước thiện bố thí 
rất đặc biệt hơn tất cả mọi phước thiện bố thí khác, 
bởi vì có những điểm đặc biệt như: 

* Thỉ chủ: Thí chủ làm lễ dâng y kathina là 
người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, hiểu 
rõ phước thiện đặc biệt của lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng, hiểu rõ quả báu đặc biệt của 
phước thiện dâng y kathina đến chư Tăng. Cho 
nên, họ biết tìm chỗ ở mà chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, để xin chư tỳ 
khưu Tăng cho phép họ làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng tại nơi ấy. 

* Vật thi: Chỉ có 1 trong 3 tấm y đó là tấm y 
sarnghãtỉ hoặc tẩm y uttarasahga hoặc tẩm y anta- 
ravãsaka mà thôi. Còn những tấm y khác không 
gọi là y kathina, mà gọi là những tấm y quả báu 
phát sinh trong lễ dâng y kathina. 

* Thời gian : Thời gian làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng bắt đầu từ ngày 16 thảng 9 cho 
đến ngày rằm tháng 10 (âm lịch) trong vòng 1 tháng. 

Ngoài thời gian hạn định này, thí chủ có thể làm 
phước thiện dâng nhiều bộ y đến chư tỳ khưu 
Tăng, nhưng không gọi là lễ dâng y kathina. 

* Chỗ ở: Là nơi mà chư tỳ khưu đã an cư nhập 
hạ suốt 3 tháng mùa mưa kể từ ngày 16 tháng 6 cho 




106 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

đến sáng ngày 16 tháng 9. Tại nơi ấy, nếu có thí 
chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng, 
thì chư tỳ khưu Tăng được phép thọ nhận y 
kathina của thỉ chủ chỉ một lần duy nhất mà thôi. 
Chư tỳ khưu Tăng làm lễ thọ y kathina xong, và 
đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ kathina của chư 
Tăng, mỗi vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina suốt 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 

Neu chư tỳ khưu Tăng không làm lễ thọ y 
kathina, thì mỗi vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu 
chỉ có 1 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến hết 
ngày rằm tháng 10 mà thôi. 

* Tính chất của tấm y kathina: Tấm y kathina 
được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và 
cao quý, do đại thiện tâm họp với trí tuệ trong sáng 
của người thí chủ, hoàn toàn không do một vị tỳ 
khưu nào gián tiếp hay trực tiếp động viên khuyến 
khích thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ 
khưu Tăng. 

Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch và cao quý như vậy, khi người thí 
chủ làm lễ kính dâng đến chư tỳ khưu Tăng, một vị 
Đại Trưởng Lão thay mặt chư tỳ khưu Tăng thọ 
nhận tấm y kathina ấy, rồi đem trình giữa chư tỳ 
khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng tụ họp tại sĩmã, 
thỉnh vị Đại đức luật sư tụng Nattidutiyakamma- 
vãcã trao tấm y kathina cho vị tỳ khưu xứng đáng 
để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Vị tỳ khưu 




Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina _ỊOT 

ấy làm lễ thọ kathina với tấm y ấy. Như vậy, lễ thọ 
y kathina của chư Tăng được thành tựu. Tất cả chư 
tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina hợp pháp của chư Tăng, tất cả mọi vị tỳ 
khưu hưởng được đặc ân 5 quả báu của kathina 
suốt 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 
rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 

* Quả báu của lễ thọ y kathina: Quả báu của lễ 
thọ y kathina đặc biệt hơn các quả báu của phước 
thiện bố thí khác, là có tỉnh chất bền vững lâu dài 
đối với chư tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina suốt 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
hết ngày rằm tháng 2. 

Còn đối với thí chủ, phước thiện dâng y kathina 
cho quả báu vô lượng kiếp. 

Trong kiếp tử sanh luân hồi, nếu phước thiện 
dâng y kathina này cho quả tái sinh làm người, 
người ấy sẽ là người có chánh kiến, giàu sang phú 
quý hơn người, có của cải được bền vững lâu dài, 
tránh khỏi những tai họa do lửa cháy, nước lụt 
cuốn trôi, do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, v.v... 

Neu phước thiện dâng y kathina này cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, sẽ là vị 
thiên nam hoặc thiên nữ có nhiều oai lực, có hào 
quang sáng ngời hơn các chư thiên khác, hưởng sự 
an lạc cao quý trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Phước thiện dâng y kathina này rất lớn lao vô 
lượng, cho nên người thí chủ thảnh tâm phát 



108 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

nguyện như thế nào, chắc chắn sẽ được toại nguyện 
như thế ấy. Ví dụ: Một người giàu sang phú quý 
nhất trong đời này, họ muốn có được thứ gì trong 
đời, muốn ăn món gì trong đời, v.v... đối với họ 
không phải vấn đề khó. Cũng như vậy, người thí 
chủ đã làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
xong rồi, người ấy có phước thiện dâng y kathina 
đến vô lượng, cho nên họ phát nguyện như thế nào, 
chắc chắn sẽ được toại nguyện như thế ấy. 

Thật vậy, như tích tiền kiếp của Ngài Đại đức tỳ 
khưu ni Uppalavannattherĩ, là một bé gái con nhà 
nghèo làm thuê ở mướn gần 3 năm mới được 1 tấm 
vải choàng. Cô bé gái phát sinh đức tin trong sạch 
kính dâng tẩm vải choàng mới ấy đến vị tỳ khưu 
trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Cô thảnh tâm phát 
nguyện rằng: 

“Kính bạch Ngài, trong vòng tử sinh luân hồi, 
con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp 
nhất, làm cho người nam nào nhìn thay con, họ đều 
bị mê hon, mất trí không còn biết mình nữa. Con sẽ 
là người phụ nữ xỉnh đẹp tuyệt trần 

Lời phát nguyện của cô đã toại nguyện cho đến 
kiếp chót, hậu thân của cô là Ngài Đại đức tỳ khưu 
ni Uppalavaụụattherĩ, bậc Thánh nữ Tối Thượng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 

Và tiền kiếp của Đức Phật Gotama là một người 
đàn ông, nhìn thấy vị tỳ khưu hành pháp hành đầu 
đà sống trong rừng, Đức Bồ Tát phát sinh đức tin 




Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina _ỊW 

trong sạch dâng một tẩm vải cũ đến vị tỳ khưu ấy, 
rồi phát nguyện muốn trở thành một Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác. Hậu thân của Đức Bồ Tát kiếp 
chót trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh 
hiệu Đức Phật Gotama của chúng ta. 

Làm phuớc thiện bố thí tẩm vải choàng mới đến 
vị tỳ khuu của cô gái nghèo, tiền kiếp của Ngài Đại 
đức Tỳ khuu ni uppalavaụụattherĩ; làm phuớc 
thiện bố thí tẩm vải cũ đến vị tỳ khuu của nguời 
đàn ông, tiền kiếp của Đức Phật Gotama; chính 
nhờ phuớc thiện bố thí ấy đã dẫn đến cho quả kiếp 
chót đều đuợc toại nguyện nhu thế, huống gì nguời 
thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chu tỳ khuu 
Tăng, phuớc thiện dâng y kathina ấy chắc chắn sẽ 
cho quả báu cao quý biết duờng nào nữa! 

Nhân dịp làm phuớc thiện dâng y kathina này, là 
phuớc thiện cao quý vô luợng, những thí chủ nào 
thành tâm phát nguyện nhu thế nào, những thí chủ 
ấy chắc chắn sẽ đuợc toại nguyện nhu thế ấy. 

* Neu những nguời nữ thi chủ, cảm thấy nhảm 
chán kiếp nguời nữ, có ý nguyện muốn trở thảnh 
nguời nam, thì những nữ thí chủ ấy thảnh tâm phát 
nguyện rằng: 

“ỉdatn no kathinadãnakusalam purisattabhãva- 
patilãbhãya samvattatu 

(Do năng lực phước thiện dâng y kathina này 
của chúng con, xin sinh quả kiếp sau được trở 
thành người nam cao quý). 



110 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

Thật ra, chỉ có Đức Bồ Tát sau khi đã được thọ ký 
rồi, chắc chắn Đức Bồ Tát không bao giờ trở thảnh 
người nữ. Ngoài Đức Bồ Tát ra, các hạng người 
khác, có khi tái sinh làm người nam, có khi tái sinh 
làm ngưòi nữ, tuỳ theo thiện nghiệp cho quả. 

Dù là người nam hoặc người nữ, còn tử sinh 
luân hồi trong cõi người, cõi trời dục giới, cõi trời 
sắc giới, cõi trời vô sắc giới cũng vẫn còn có khổ. 
Cho nên ý nguyện giải thoát khổ tử sinh luân hồi 
trong tam giới, đó là nguyện vọng cao cả nhất. 

Như vậy, tất cả mọi người thí chủ nên phát 
nguyện rằng: 

“ỉdatn me kathinadãnakusalam ãsavakkhayã- 
vaham hotu 

Do phước thiện dâng y kathina thanh cao này 
của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn 
dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thảnh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt 
tận được mọi phiền não trầm luân, giải thoát khố 
tử sinh luân hồi trong tam giới. 

Khi phát nguyện mong chứng đạt đến mục đích 
cứu cánh như vậy, nếu chưa chứng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết Bàn, còn tử sinh luân hồi trong 
tam giới. Khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm 
người, sẽ là người giàu sang phú quý, có trí tuệ 
sáng suốt, không say mê trong của cải tài sản ấy, dễ 
dàng đem của cải làm phước thiện bố thí đến cho 
mọi người, thậm chí có khả năng từ bỏ nhà đi xuất 




Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina _in 

gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo, hoặc trở 
thành vị đạo sĩ trong thời kỳ không có Phật giáo 
trên thế gian. 

Hoặc khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm 
chư thiên trong cõi trời dục giới, tuy là một thiên 
nam hoặc thiên nữ, nhưng không say mê hưởng sự 
an lạc trong cõi trời ấy. Bởi vì mục đích cứu cánh 
của họ là Niết Bàn, không phải là sinh làm người 
hoặc làm chư thiên, nhưng khi họ chưa chứng đạt 
đến Niết Bàn, họ hưởng quả báu trong cõi người 
hoặc quả báu trong cõi trời. Thật ra, mục đích cứu 
cánh cuối cùng của họ là Niết Bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong tam giới. 

Những Điều Nên Biết về Lễ Dâng Y Kathina 

Vị tỳ khưu nên thuyết pháp giảng giải cho các 
bậc xuất gia như tỳ khưu, sa-di, và người tại gia là 
cận sự nam, cận sự nữ hiểu biết về: 

- Sự thành tựu của lễ thọ y kathina và sự không 
thành tựu của lễ thọ y kathina. 

- Phước thiện đặc biệt dâng y kathina và quả báu 
đặc biệt của phước thiện dâng y kathina. 

Khi những người tại gia là cận sự nam, cận sự 
nữ hiểu rõ về phước thiện đặc biệt của lễ dâng y 
kathina, nên phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng 
suốt, có nhận thức đúng đắn, rồi tự mình quyết 
định làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng, 



112 _ LỄ DẰNG Y KATHINA 

mà không do một vị tỳ khưu nào động viên khuyến 
khích làm lễ dâng y kathina. 

Như vậy, tẩm y kathina được phát sinh một cách 
hoàn toàn trong sạch, do đại thiện tâm hợp với tri 
tuệ đồng sanh với thọ hỷ, không cần tác động của 
người thí chủ. (Somanassasahagatatn nanasampa- 
yutttam asahkhãrikam). 

Do đó, phước thiện dâng y kathina đặc biệt hơn 
các phước thiện bố thí khác. Cho nên tấm y kathina 
phải được tôn trọng tuyệt đối. 

* Tôn trọng tấm y kathina như thế nào? 

Tấm y kathina là tấm y có chủ gọi là 
gahapaticĩvara^^^ khi người chủ chưa dâng tấm y 
đến chư tỳ khưu Tăng, thì vị tỳ khưu không được 
phép đụng chạm đến tấm y kathina. 

- Neu vị tỳ khưu nào có tác ý đụng chạm đến 
tấm y kathina ấy (mà chưa dời chỗ) thì vị tỳ khưu 
ấy bị phạm giới durupacinnadukkata ãpatti. (Riêng 
vị tỳ khưu ấy không thể sử dụng tấm y ấy được). 

- Tấm y kathina mà thí chủ chưa được dâng đến 
chư Tăng. Neu vị tỳ khưu nào tác ý không chỉ đụng 
chạm tấm y kathina mà còn dời tấm y kathina sang 
chỗ khác, thì vị tỳ khưu ấy bị phạm giới gọi là 

' Gahapaticĩvara là y có chủ, còn pamsukũlacĩvara là y may bằng 
các tấm vải dơ, những tấm vải này không có chủ. Khi biết rõ những 
tấm vải này (parnsukũlacĩvara) không có chủ, vỊ tỳ khim tự minh có 
thế lượm những tấm vải ấy đem về giặt cho sạch sẽ, rồi may thành y 
mặc, mà không cần có thí chủ dâng tận tay đúng theo luật. 




113 


Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina 
uggahitakadukkata ãpatti. Và tẩm y kathina không 
còn hợp theo luật nữa. Cho nên, tất cả mọi tỳ khưu 
không thể sử dụng tấm y kathina ấy được. 

Tuy thí chủ làm lễ dâng tấm y kathina ấy đến 
chư tỳ khưu Tăng, chư tỳ khưu Tăng thọ tấm y 
kathina ấy, rồi trao cho một vị tỳ khưu để làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, nhưng lễ thọ y kathina 
ẩy không thành tựu, và tất cả chư tỳ khưu Tăng 
không hưởng được đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. Vì tấm y kathina ấy không 
còn hợp pháp theo luật do bởi vị tỳ khưu đụng 
chạm và dời tấm y kathina sang chỗ khác, phạm 
giới uggahitakadukkata. 

Cho nên, tất cả chư tỳ khưu không thể sử dụng 
tấm y kathina ấy, thì làm sao vị tỳ khưu làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng thảnh tựu được. 

(Căn cứ vào điều giới Dantaponasikkhãpada 
phần điều giới pãcittiya). 

Khi các thí chủ long trọng làm lễ dâng y kathina, 
một thí chủ thay mặt toàn thể thí chủ đọc bài dâng 
y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa nào hoặc một 
nơi thanh vắng trong rừng núi, hay động nào xong. 
Người thí chủ thay mặt toàn thể thí chủ cung kính 
đem tấm y kathina đến gần chư tỳ khưu Tăng 
khoảng cách 2 hắt tay và 1 gang (khoảng 1 mét) 
đúng theo luật, dâng đến chư tỳ khưu Tăng. Vị Đại 
đức thay mặt chư tỳ khưu Tăng tại ngôi chùa ấy 



114 


LỄ DÂNG Y KATHINA 


hoặc chỗ ở ấy thọ nhận tấm y kathina của các thí 
chủ. Tấm y kathina ấy trở thành tẩm y kathina của 
chư tỳ khưu Tăng. Sau khi thọ nhận tấm y kathina 
của chư Tăng xong, Ngài Đại đức ấy đem tấm y 
kathina ấy vào trình giữa chư Tăng. 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng không thể thọ y kathina 
của chư Tăng được. Đức Phật cho phép tất cả chư 
tỳ khưu Tăng chọn một vị tỳ khưu hiểu biết rõ 8 
chi pháp xứng đáng, để làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói 
lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng. Như 
vậy, gọi là chư tỳ khưu Tăng thọ y kathỉna. Cũng 
như ngày uposatha hằng tháng, chư tỳ khưu Tăng 
từ 4 vị trở lên tụ họp tại sĩmã, một vị tỳ khưu tụng 
Bhikkhupãtimokkhasĩla, chư Tỳ khưu ngồi nghe. 
Như vậy gọi là Samgha uposatha: Chư Tăng hành 
uposatha. 

Sau khi đã chọn được một vị tỳ khưu hiểu biết 
rõ 8 chi pháp xứng đáng, chư tỳ khưu Tăng từ 5 vị 
trở lên tụ họp tại sĩmã để hành Tăng sự, thỉnh 1-2 
vị tỳ khưu tụng Nattidutiyakammavãcã trao tấm y 
kathina của chư Tăng cho vị tỳ khưu mà chư tỳ 
khưu Tăng đã chọn. Vị tỳ khưu ấy thọ nhận y 
kathina của chư Tăng. 

Sau đó, vị tỳ khưu ấy làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng và kính thỉnh tất cả chư tỳ khưu đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư 
Tăng. Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng. Như vậy, 




Nhận Xét về Lễ Dâng Y Kathina _115 

tất cả chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa tại ngôi chùa ấy hoặc tại nơi ấy 
được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina 
của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, mới hết 
hạn quả báu của lễ kathina. 



ĐOẠN KÉT LẺ DÂNG Y KATHINA 

Đe thảnh tựu lễ thọ y kathina của chư Tăng, để 
chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ 
thọ y kathina của chư Tăng cho đến ngày rằm 
tháng 2, phải trải qua nhiều giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu: Thỉ chủ làm lễdângy kathina 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm làm lễ 
dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng (không phải 
đến cá nhân). 

* Giai đoạn thứ nhì: Hành tăng sự làm lễ trao 
y kathina của chư Tăng đến vị tỳ khưu. 

Chư tỳ khưu Tăng phải có đủ từ 5 vị trở lên, tụ 
họp tại sĩmã, tuyển chọn một vị tỳ khưu xứng đáng. 
Chư tỳ khưu Tăng thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng 
Nattidutiyakammavãcã xong, trao tấm y kathina 
cho vị tỳ khưu mà chư tỳ khưu đã tuyển chọn để 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

* Giai đoạn thứ ba: Le thọ ykathina của chư Tăng. 

Vị tỳ khưu thọ 1 trong 3 tấm y là tẩm y samghãti 
hoặc tẩm y uttarasahga hoặc tẩm y antaravãsaka. 
Tấm y này gọi là tẩm y kathina của chư Tăng. Sau 
khi thọ tấm y kathina của chư Tăng xong, vị tỳ khưu 
ấy kính thỉnh tất cả chư Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina họp pháp của chư Tăng. 



2 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


* Giai đoạn thứ tư: Chư tỳ khưu Tăng đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, tất cả 
chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, cho đến ngày rằm 
tháng 2, hết hạn quả báu của lễ kathina. 

Neu vị tỳ khưu nào không nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, thì vị tỳ khưu ấy không 
được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina. 

* Giai đoạn thứ năm: Phân chia y và vật dụng 

Những thứ vật dụng cần thiết và những tấm y khác 

là quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina, được 
phân chia từ vị Đại Trưởng Lão cao hạ tuần tự xuống 
vị thấp hạ cho đến các vị sa-di, tất cả đều hưởng 
được quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina. 

Vấn - Đáp về Lễ Dâng Y Kathỉna 

Vấn: Trường hợp chỉ có 1 vị tỳ khưu đã an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi, vị tỳ 
khưu ẩy có thế thọ nhận y kathina của thỉ chủ được 
hay không? 

Đáp: Trong trường hợp chỉ có 1 vị tỳ khưu đã 
an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi, 
sau khi mãn hạ, vị tỳ khưu ấy có thế thọ nhận y 
kathina của thỉ chủ được. Nhưng sau khi thọ nhận 
y kathina của thỉ chủ xong, ngay trong ngày hôm 
ẩy, vị tỳ khưu ấy nên đem tấm y kathina ẩy đến một 




3 


ĐOẠN KẺT 

ngôi chùa có sĩmã, thỉnh chư tỳ khưu trong ngôi 
chùa ấy từ 4 vị tỳ khưu trở lên, tụ họp tại sĩmã đế 
hành Tăng sự; thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng 
Nattidutiyakammavãcã xong, trao tẩm y kathina 
cho vị tỳ khưu ẩy. Vị tỳ khưu ấy đem tấm y kathina 
trở về trong ngày hôm ẩy, vị tỳ khưu làm lễ thọ y 
kathina đúng theo luật mà Đức Phật đã chế định. 
Sau khi làm lễ thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy 
được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina, cho 
đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina. 

Như Đức Phật dạy trong Tạng Luật, bộ Mahã- 
vagga rằng: 

“Idha pana bhikkhave bhikkhu eko vassam 
vasati, tattha manussã ‘Samghassa demã’ ti 
cĩvarãni denti. Anujãnãmi bhikkhave, tasseva tãni 
cĩvarãni yãva kathinassa ubbhãrãya” 

Ý nghĩa: 

- Này chư tỳ khim, trong nơi ẩy, một tỳ khưu đã 
an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Trong vùng 
ẩy dân chúng làm lễ dâng y và bạch rằng: “chúng 
con xin dâng những tẩm y này đến chư Tăng”. 

Đức Phật dạy rằng: 

“Này chư tỳ khim, Như Lai cho phép những tẩm 
y ấy chỉ thuộc về tỳ khưu ẩy mà thôi, tỳ khim ấy 
được hưởng đặc ân 5 quả báu cho đến hết thời 
hạn quả báu của lễ kathina ”. 


^ Vinayapitaka, Bộ Mahavagga, phần Civarakkhandhaka. 



4 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Trong Chú giải dạy rằng: 

Vị tỳ khưu ấy mang tấm y kathina đến thỉnh chư 
tỳ khưu Tăng từ 4 vị trở lên tụ họp tại sĩmã để hành 
Tăng sự, thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng Nattidutiya- 
kammavãcã xong rồi trao tấm y kathina cho vị tỳ 
khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy trở về nơi mình đã an cư nhập 
hạ suốt 3 tháng mùa mưa, Ngài làm lễ thọ tấm y 
kathina xong, sẽ hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina 
cho đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina. 

Vấn: Trường hợp nếu có 2 vị tỳ khưu, hoặc 3 vị 
tỳ khưu, hoặc 4 vị tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa; chư tỳ khưu ấy đã thọ nhận y 
kathina của thỉ chủ xong rồi, thì phải hành Tăng sự 
như thế nào? 

Đáp: Hành Tăng sự lễ thọ y kathina, Đức Phật 
chế định chư tỳ khưu phải có ít nhất 5 vị, còn nhiều 
không hạn định. Cách hành Tăng sự như sau: 

- Neu có 2 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm ẩy, cần phải thỉnh 
thêm ít nhất 3 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, đế 
cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Natti- 
dutiyakammavãcã, trao tẩm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng đế làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 1 vị tỳ khưu hành lễ nói lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina. 

- Neu có 3 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm ẩy, cần phải thỉnh 
thêm ít nhất 2 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, đế 




5 


ĐOẠN KẺT 

cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Natti- 
dutiyakammavãcã, trao tẩm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng đế làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 2 vị còn lại hành lễ đồng thanh nói 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 

- Neu có 4 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm ẩy, cần phải thỉnh 
thêm ít nhất 1 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, đế 
cho đầy đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng Natti- 
dutiyakammavãcã, trao tẩm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng đế làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 3 vị còn lại hành lễ đồng thanh nói 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 

Những chư Tăng khách không có quyền nói lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và cũng 
không có quyền hưởng quả báu của kathina. 

Chư tỳ khưu và các sa-di cùng an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa, tại ngôi chùa ẩy. Neu có vị 
sa-di nào đủ 20 tuối trong khi đang an cư nhập hạ, 
thì vị sa-di ẩy được chư tỳ khưu Tăng làm lễ nâng 
lên thọ tỳ khưu, vị tân tỳ khưu này có quyền hành lễ 
Pavãranã cùng với chư tỳ khưu Tăng, và được 
phép tham dự hành lễ thọ y kathina của chư Tăng, 
cũng hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina như chư 
tỳ khưu. Vị tân tỳ khưu này có 1 hạ đầu tiên. 

Vấn: Những hạng người nào có thể làm lễ dâng 
y kathina đến chư tỳ khưu Tàng được? 

Đáp: Trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: 




6_ LẼ DÂNG Y KATHINA 

“Yena kenaci devena vã manussena vã 
pancannam vã sahadhammikãnam annatrena 
dinnaỉn vaịtatỉ 

Ý nghĩa; 

Chư thiên hoặc phạm thiên hoặc nhân loại hoặc 
5 pháp hữu đồng phạm hạnh đó là tỳ khim, hoặc tỳ 
khưu ni, hoặc tu nữ tập sự (sikkhamãnã), hoặc sa- 
di, hoặc sa-di ni. Hạng nào cũng có thế làm lễ 
dâng y kathina được. 

Thật ra, điều kiện để thảnh tựu lễ thọ y kathina, 
để tất cả chu tỳ khuu đuợc huởng đặc ân 5 quả báu 
của lễ kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết thời 
hạn quả báu của kathina; đó là thí chủ làm lễ dâng 
1 tấm y samghãti hoặc 1 tấm y uttarasaủga hoặc 1 
tấm y antaravãsaka đến chu tỳ khuu Tăng đã an cu 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mua tại một ngôi chùa 
hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hay hang 
động nào đó; tất cả chu tỳ khuu Tăng tuyển chọn 
một vị tỳ khuu hiểu biết rõ 8 chi pháp xứng đáng, 
để làm lễ thọ y kathina của chu Tăng xong, chu tỳ 
khuu Tăng còn lại đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina của chu Tăng, thì tất cả chu tỳ 
khuu đuợc huởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
của chu Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn 
quả báu của kathina. 


' Chú giải Tạng Luật, Chú giải bộ Mahavagga, phần Kathinak- 
khandhaka. 



7 


ĐOẠN KẺT 

Neu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm 
làm lễ dâng chỉ có 1 tấm y trong tam y gọi là y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng, thì chỉ có 1 vị tỳ 
khưu được chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng bằng 1 tấm y ấy, còn lại 
các vị tỳ khưu khác đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina của chư Tăng thì được hưởng đặc 
ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina cho đến ngày rằm 
tháng 2. Trong buổi lễ dâng y kathina này, ngoại 
trừ vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina ra, còn lại các vị 
tỳ khưu khác chưa hưởng được tấm y quả báu phát 
sinh trong buổi lễ dâng y kathina đến chư Tăng. 

Neu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa ấy, 
ngoài 1 tấm y kathina ra, còn cúng dâng nhiều tấm 
y, nhiều thứ vật dụng cần thiết khác. Cho nên, sau 
khi một vị tỳ khưu đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì tất cả 
chư tỳ khưu Tăng không những hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng cho đến 
ngày rằm tháng 2; mà còn ngay hiện tại, trong buổi 
lễ dâng y kathina này, tất cả chư tỳ khưu Tăng đều 
hưởng được phần quả báu phát sinh trong buổi lễ 
dâng y kathina này đó là tấm y và các thứ vật dụng 
cần thiết khác,... thì tất cả chư tỳ khưu được thuận 




LẺ DÂNG Y KATHINA 


lợi trong sự duy trì sinh mạng, để lo phận sự học 
pháp học Phật giáo, hành pháp hành Phật giáo, hầu 
mong duy trì Phật giáo đuợc truờng tồn lâu dài trên 
thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an 
lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh nhất là chu thiên 
và nhân loại. 

“Sãdhu! Sãdhu! Anumodãma 

“Lành thay! Lành thay! Chúng tôi xin hoan hỷ! ” 

“Icchitam patthitam amham, 

Khippameva samajjhatu 

“Điều mong ước, ỷ nguyện của chúng con, 

Cầu mong sớm được thành tim như ỷ” 


Mùa an cư nhập hạ PL. 2549 
Rừng núi Viên Không, 
Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Tỳ khưu Hộ Pháp 

(Dhammarakkhita Bhikkhu) 




CỦNG MỘT SOẠN GIẢ 

Đã xuất bản: 

TÌM HIẾU PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ (Tái Bản) 

- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lằnh: THIỆN Ác 

- GƯƠNG BẬC XUÁT-GIA 

- TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ-THÍ (Tái Bản) 

- Hạnh Phúc An Lành: HIẾU NGHĨA 

- Hạnh Phúc An Lành: NHÀN NẠI 

- Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PlÌÁP 

- Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

- Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TƯ OAI-NGHI 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển n: QUY-Y TAM- BẢO 

- Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

- PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT 

- BÀI KINH CHÒ NGƯỜI BỆNH 

Sẽ xuất bản: 

- CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỐ 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển ni: PHÁP-HÀNH-GIỚI 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

- Nen-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THỆN 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP HẠNH BA-LA- MẬT 

- Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VII: PHÁP-HÀNH 

Địa chỉ liên lạc và phát hành 


CHÙA TỔ BỬU LONG 

81/1, đường Nguyễn Xiển, Long Bình, quận 9, 
TP. Hồ Chí M i nh 

ĐT: + 84-28 3503 2387/ DĐ: + 84 778608925 
Email: tkhophap@yahoo.com 



Le dâng y kathina đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng là dịp may hiếm có, bởi vì chỉ 
có trong Phật-giáo mà thôi. Khi Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian, thì mới có chưĐại- 
đức tỳ-khim-Tăng. 

Lê dâng y kathina chỉ có trong một 
khoảng thời gian nhất định kế từ ngày 16 
tháng 9 âm-lịch đến ngày 15 tháng 10 âm- 
lịch. Trong khoảng 30 ngày ẩy, chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa trong mỗi ngôi chùa chỉ 
được phép thọ y kathỉna một lần duy nhất 
mà thôi. 

Cho nên, những thỉ-chủ nào có cơ-hội 
tạo phước-thiện làm lễ dâng y kathina dù 
chỉ một lần vẫn hơn ngàn lần phước-thiện 
đai thí khác. 














